( 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


VŨ QUANG (Tổng Chủ biên) 
'ĐOÀN DUY HINH (Chủ biên) 
NGUYÊN VĂN HOÀ - NGÔ MAI THANH 
NGUYỄN ĐỨC THÂM 


ẬT LÍ 


(Tái bản lần thứ mười ba) 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


CÁC KÍ HIỆU DÙNG TRONG SÁCH 
m Thu thập thông tin (quan sát tự nhiên; thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm, 
vận dụng vốn kinh nghiệm; thông báo của giáo viên...). 


° Xử lí thông tin (so sánh; phân tích, khái quát hoá, nêu dự đoán (giả thuyết), 
tiến hành thí nghiệm kiểm tra, rút ra kết luận...). 


Câu hỏi. 
[s8* Câu hỏi; bài tập khó. 


Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo. 


02-2018/CXBIPH/350-932/GD Mã số : 2H905T8 


CHƯƠNG I 


5 


Tàu chạy bằng điện 


Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn có mối quan hệ như thế nào với 
hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó ? 

Điện trở là gì ? Điện trở phụ thuộc như thế nào vào chiều dài và tiết diện 
của dây dẫn ? Căn cú vào đâu để biết chính xác chất này dẫn điện tốt hơn 
chất kia ? 

Công suất điện của một dụng cụ điện hoặc của một mạch điện được tính 
bằng công thức nào ? 

Điện năng tiêu thụ của một thiết bị điện phụ thuộc vào những yếu tố nào ? 


Có những biện pháp nào để sử dụng an toàn điện và tiết kiệm điện năng ? 


SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN 
VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DÂY DẪN 
Ở lóp 7 ta đã biết, khi hiệu điện thế đặt vào hai đâu bóng đèn càng lớn thì dòng điện chạy qua 


đèn có cường độ càng lớn và đèn càng sáng. Bây giờ ta cần tìm hiểu xem cường độ dòng điện 
chạy qua dây dân điện có tỉ lệ với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dân đó hay không 2 


I- THÍ NGHIỆM 


®9 cường độ dòng điện chạy qua dây dản ứng với các 
hiệu điện thế khác nhau đăt vào hai đầu dây dân đó. 


1. Sơ đồ mạch điện 


a) Quan sát sơ đồ mạch điện hình 1.1, kể tên, nêu công. 
dụng và cách mắc của từng bộ phận trong sơ đồ. 

b) Chốt (+) của các dụng cụ đo điện có trong 
sơ đồ phải được mắc về phía điểm A hay điểm B? 


2. Tiến hành thí nghiệm 

a) Mác mach điện theo sơ đồ hình 1.1. 

b) Đo cường độ dòng điện I tương ứng với mỗi 
hiệu điện thế U đặt vào hai đầu dây dân. Ghi lại 
các giá trị đo được vào bảng l. 


m Dòng điện chạy qua vôn kế có cường độ rất nhỏ 
nên có thể bỏ qua, vì thế ampe kế đo được cường 
độ dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn đang xét. 


Từ kết quả thí nghiệm, hãy cho biết, khi ta 
thay đổi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dân, cường 
độ đòng điện chạy qua dây dân đó có mối quan hệ 
như thế nào với hiệu điện thế. 


Thình 11 


Bảng 1 


II - ĐỒ THỊ BIỂU DIỄN SỰ PHI THUỘC 
CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO 
HIỆU ĐIỆN THẾ 


m Í. Dạng đồ thị 


a) Dựa vào bảng số liệu thu được từ một thí 
nghiệm tương tự như trên, được tiến hành với một 
dây dân khác, ta vẻ các điểm O, B, C, D, E trên 
hệ trục toạ độ hình 1.2. Mỗi điểm ứng với một cặp 
giá trị U, I. 

Ví dụ, với điểm B ta có U = 1,5V ;I=0,3A. 


b) Nhận xét : Nếu bỏ qua những sai lệch nhỏ do 
phép đo thi các điểm O, B, C, D, E nằm trên 
đường thảng đi qua gốc toạ độ. Đường thảng này 
la đó thị biểu diễn sự phụ thuộc cúa I vao U. 

Dưa vào số liệu ở bảng 1 mà em thu được từ 
thí nghiệm, hãy vẻ đường biểu điển mối quan hệ 
giữa I và U, nhận xét xem nó có phải là đường 
thảng đi qua gốc toa độ hay không. 


2, Kết luận 

Hiệu điện thế giữa hai đầu dây dân tăng (hoặc giảm) 
bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây 
dẫn đó cũng tăng (hoặc giảm) bấy nhiêu lản. 


II- VẬN DỤNG 

Từ đỏ thi hình 1.2, hãy xác định : 

+ Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn khi hiệu 
điện thế là 2,5V ; 3,5V. 

+ Xác định giá trị U, Ï ứng với một điềm M bất kì 
trên đồ thị đó. 

Trong bảng 2 có ghi một số giá tri của U và I 
đo được trong một thí nghiệm với một dây dản. 
Em hãy dự đoán giá trị sẻ phải có trong các ô còn 
trống. (Giả sử phép đo trong thí nghiệm có sai số 
không đáng kể). 

f8 Trả lời câu hỏi nêu ra ở đầu bài học. 


Hình 1.2 


Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu 
dây dân đó. 


Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu diện thế giữa hai đầu dây dẫn là 
một đường thăng đi qua gốc toạ độ (U = 0, I = 0). 


CÓ THỂ EM CHUA BIẾT 


Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện qua một dây dẫn vào hiệu điện 
thế giữa hai đầu dây dẫn đó đã được nhà vật lí học người Đúc G.S.Ôm 
(Georg 8imon Ohm, 1789-1854) tìm ra khi ông chỉ là giáo viên dạy vật 
lí ở một tỉnh lẻ. Thời đó chỉ bằng các dụng cụ do rất thô sơ, chua có 
ampe kế, vôn kế... như bây giờ, nhưng với lòng say mê nghiên cúu khoa 
học, được sự giúp đỡ nhiệt tình của bạn bè, ông kiên trì tiến hành hàng 
loạt thi nghiệm va đa thanh cong. Kết quả nghiên cuu của öng được 
công bố vào năm 1827, đó là định luật Ôm. Năm 1876 (49 năm sau khi 
công bố), Viện hàn lâm khoa học nước Anh đã thành lập một uỷ ban 
đặc biệt để kiểm tra lại định luật Ôm một cách chính xác. Cho tới 
cuối thế kỉ XIX, định luật Ôm mới được các nhà vật lí học trên toàn thế 
giới công nhận và được ứng dụng rộng rãi. Vậy đẩy ! Phát minh ra một 
định luật đã khó nhưng việc nó được chấp nhận và úng dụng còn khó 
hơn nhiều. Để ghi nhớ công lao của ông, người ta đã lấy tên ông đặt tên 
cho định luật và đơn vị điện trở. Chúng †a sẽ học định luật này ở bài sau. 


|BÀI2 - ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN - ĐỊNH LUẬT ÔM 


Trong thí nghiệm với mạch điện có sơ đồ như hình I.I, nếu sử dụng cùng một hiệu điện 
thế đặt vào hai đâu các dây dẫn khác nhau thì cường độ dòng điện qua chúng có như 
nhau không 2 


I- ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN 


1. Xác định thương số + đốt với mỗi day dẫn 

Tính thương số # đối với mỏi đây đản dựa vào số liệu trong bảng I và bảng 2 
ở bài trước. 

Nhân xét giá trị của thương số T đối với mỏi dây dẫn và với hai dây dẫn khác nhau. 
m 2. Điện trỏ 

a) Trị số R= T không đồi đối với môi dây dân và được gọi là điện trở của dây dân đó. 
b) Kí hiệu sơ đỏ của điện trở trong mạch điện là ———— hoặc —ww—. 

e) Đơn vị điện trở 

Trong công thức trên, nếu Ù được tính bằng vốn, I được tính bằng ampe thì R được 
tính bằng ôm, kí hiệu là @. nn 


Q1 


Người ta còn dùng các bội số của ôm như : kilôôm (k@) ; Iké2 = 1000, 

mêgaôm (M@) ; IM@ = 1 000 0009. 
đ) À4 nghĩa của điện trở 
Trong các thí nghiệm ở bài 1, với cùng hiệu điện thể đắt vào hai đầu các dây dân khác 
nhau, đây nào có điện trở lớn gấp bao nhiêu lần thì cường độ đòng điện chạy qua nó 
nhỏ đi bấy nhiêu lần. Do đó điện trở biểu thị mức độ cản trở dòng điện nhiều hay ít 
của đây dẫn. 


II- ĐỊNH LUẬT ÔM 


1. Hệ thức của định luật 


Ta đã biết, đối với mỗi dây dân, cường độ đòng 
điện () tỉ lệ thuận với hiệu điện thế (U). Mặt 
khác, với cùng một hiệu điện thế đặt vào hai đảu 
các dây dân có điện trở khác nhau thì I tỉ lệ 
nghịch với điện trở (R). 


Kết quả, ta có hệ thức của định luật Ôm : 


2. Phát biểu định luật 


Cường độ dòng điện chạy qua dây dân tỉ lệ thuận 
với hiệu điện thế đặt vào hai đâu dây và t¡ lệ 
nghịch với điện trở của dây. 


III- VẬN DỤNG 


[#l Một bóng đèn lúc thấp sáng có điện trở 12(2 và 
cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn là 
0,5A. Tính hiệu điện thể giữa hai đầu dây tóc bóng 
đèn khi đó. 

Đặt cùng một hiệu điện thế vào hai đầu các 
đây dẫn có điện trở Rị và R¿ = 3R¡. Dòng điện 
chạy qua dây dân nào có cường độ lớn hơn và lớn 
hơn bao nhiêu lần ? 


U 
KÉIR: 
trong đó : 
U do băng vôn (V), 
T đo bàng ampe (A), 
R đo bằng ôm (62). 


Đinh luậtÔm: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu 


dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây : I = T- 


Điện trở của một dây dẫn được xác định bằng công thức : R = 


LÊ 
I 


CÓ THỂ EM CHUA BIẾT 


Trong quá trình tiến hành các thí nghiệm trên, nhiệt độ của dây dẫn dang xét được coi như không đổi. 
Trong nhiều trường hợp, khi cường độ dòng điện qua dây dẫn tăng thì nhiệt độ của dây dẫn tăng lên. 
Người ta đã xác định được khi nhiệt độ tăng thì điện trở của dây dẫn cũng tăng. Do đó, khi hiệu điện thế 
giữa hai đầu dây tóc bóng đèn tăng thì cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn cũng tăng nhưng 
không táng tỉ lệ thuận với hiệu điện thế (không tuân theo định luật Ôm). Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc 
của cường độ dòng điện vào hiệu diện thế trong trường hợp này không phải là đường thẳng. 


THỰC HÀNH : XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CỦA 
MỘT DÂY DẪN BẰNG AMPE KẾ VÀ VỐN KẾ 


I- CHUẨN BỊ 


Đối với mỏi nhóm học sinh : 

~ Một dây đản có điện trở chưa biết giá trị. 

- Một nguồn điện 6V có thể điều chỉnh được liên tục các giá trị hiệu điện thế từ 0 - 6V. 
- Một vôn kế có giới hạn đo 6V và độ chia nhỏ nhất 0,1 V. 

- Một ampe kế có giới hạn đo 1,5A và độ chia nhỏ nhất 0,01A. 

~ Bảy đoạn dây nối, mỗi đoạn dài khoảng 30cm. 

~ Một công tắc. 

- Chuẩn bị báo cáo theo mâu đã cho ở cuối bài. 


li- NỘI DNG THỰC HÀNH 

1, Vẻ sơ đồ mạch điện đề đo điện trở của một dây dân bằng vôn kế và ampe kế, đánh 
dấu chốt (+) và (J]của ampe kế và vôn kế. 

2. Mắc mạch điện theo sơ đồ đã vẽ. 


3. Lần lượt đặt các giá trị hiệu điện thế khác nhau táng dán từ 0 đến 5V vào hai đầu 
đây dân. Đọc và ghi cường độ dòng điện chạy qua dây dân ứng với môi hiệu điện thế 
vào bảng kết quả của báo cáo. 

4. Hoàn thành báo cáo thực hành theo mâu đá chuẩn bị. 


CÓ THẺ EM CHƯA BIẾT 


Người ta còn có thể đo điện trở bảng ôm kế (thường dược bố trí trong đồng hồ do điện đa năng). 


Các thang đo điện trở. 


Đo điện trở bằng 
Đồng hồ đo điện đa năng đồng hồ đo điện đa năng 
Hình 3.1 Hình 3.2 


III- MẪU BÁO CÁO 


THỰC HÀNH : XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT DÂY DẪN BẰNG AMPE KẾ VÀ VÔN KẾ 


Fef21012822 0516 0130110/0 v31 61011100002 00///7 0/0 14 71C 9 E440 1LãNH Kicub-cù3rni tực E Go và cua kh 
1, Trả lời câu hỏi 
I4UNEICtIECHE'THWGILLHHEOSTUSTOU 0007700000000 Ô0Ô0Ô0Ô0Ô0ÔÔÔ ra. 


b) Muốn đo hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dân cán dùng dụng cụ gì ? Mắc dụng cụ đó 
như thể nào với dây dẫn cần đo ? 


©) Muốn đo cường độ dòng điện chạy qua một dây dân cần dùng dụng cụ gì ? Mắc 
dụng cụ đó như thế nào với dây dẫn cần đo ? 


Kết quả |. Hiệu điện thế Cường độ dòng điện Điện trở 
ve (V) (A) (@) 


b¿ 

3 

4 
a) Tính trị số điện trở của dây dân đang xét trong mỏi lần đo. 
b) Tĩnh giá trị trung bình cộng của điện trở. 


c) Nhạn xet về nguyên nhân gây ra sự khác nhau (nếu có) của các trị số điện trở 
vừa tính được trong mỏi lần do. 


4*'nA 


| BÀI4 _| 4 ĐOẠN MẠCH NỔI TIẾP 


Liệu có thể thay thế hai điện trở mắc nối tiếp bằng một điện trở đề dòng điện chạy qua 


mạch không thay đổi 2 


I- CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN 
THẾ TRONG ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP 


1. Nhớ lại kiến thức ở lớp 7 
Trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp : 
- Cường độ dòng điên có giá trị như nhau tại mọi 
điểm : I=l¡ =l; () 
- Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng 
các hiệu điện thế trên mỗi đèn : 

U=Ui +U; (2) 


2. Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nổi tiếp 


Quan sát sơ đồ mạch điện hình 4.1, cho biết 
các điện trở Rị, R¿ và ampe kế được mắc với 
nhau như thế nào. 


m Các hè thức (1). (2) vẫn đúng đối với đoạn 
mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp. 


Hãy chứng minh rằng, đối với đoạn mạch gồm 
hai điện trở Rị, Rạ mắc nối tiếp, hiệu điện thể giữa 
hai đầu mỏi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó. 

U R 

—L=—1 
U, 7TR; @) 


nh 4.1 


414 


II- ĐIỆN TRỞ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP 


m Í. Điện trở tương đương 


Điện trở tương đương (R4) của một đoạn mạch gồm các điện trở là điện trở có thể 
thay thể cho đoạn mạch này, sao cho với cùng hiệu điện thế thì cường độ dòng điện 


chạy qua đoạn mạch vẫn có giá trị như trước. 


2. Công thức tính điện trỏ tương đương của đoạn 
mạch gồm hat điện trở mắc nối tiếp 


Hay chứng minh công thức tính điện trở tương 
đương Ra của đoạn mạch gồm hai điện trở Rị, R; 
mắc nối tiếp là : 


Rị=Rị+Rạ 4) 


5. Thí nghiệm kiểm tra 


Mác mạch điện theo sơ đồ hình 4.1, trong đó Rị, 
R¿ và UAp đã biết. Kiểm tra lại công thức (4) băng 
cách giữ UAg không đổi, đo Ixg ; thay Rị và R; 
bằng điện trở tương đương của nó, đo lAp. So 
sánh Iap với lAp. 


4. Kết luận 

Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp có 
điện trở tương đương bằng tổng các điện trở 
thành phần : Rạ =Rị +Rạ. 

m Các điện trở và bóng đèn dây tóc có thể được 
mắc nối tiếp nhau khi chúng chịu được cùng 
một cường độ dòng điện không vượt quá một giá 
trị xác định. Giá trị xác định đó gọi là cường độ 
dòng điện định mức. Các dụng cụ dùng điện sẽ 
hoạt động bình thường khi dòng điện chạy qua 
chúng có cường độ định mức. 


II- VẬN DỤNG 


Cho mạch điện có sơ đồ như hình 4.2. 

+ Khi công tắc K mở, hai đèn có hoạt động không ? 
Vì sao ? 

+ Khi công tắc K đóng, cầu chì bị đút, hai đèn có 
hoạt động không ? Vì sao ? 

+ Khi công tắc K đóng, dây tóc đèn Ð; bị đứt, đèn 
Ð; có hoạt động không ? Vì sao ? 


4+2 


Gầu chì LG 
kh Đ 
“——&$—® 


Hình 42 


Cho hai điện trở R¡ =R„ =20G được mắc như A R Re B 
sơ đồ hình 4.3a. 

+ Tính điện trở tương đương của đoạn mạch đó. Gì 

+ Mác thêm Rạ = 20 vào đoạn mạch trên 

(hình 4.3b) thì điện trở tương đương của đoạn TS n n L 


mạch mới bằng bao nhiêu ? So sánh điện trở đó 2 ¬ac2¬P°c h9 
với mỏi điện trở thành phần. 


Mở rộng : Điện trở tương đương của đoạn mạch 
gồm ba điện trở mắc nối tiếp bàng tổng các điện b) 
trở thành phản : Rạ= Rị+Rạ + Ra. Hình 4.3 


Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nổi tiếp : 
Cường độ dòng điện có giá trị như nhau tại mọi điểm : 1 = I = I;- 


Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng hai hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi 
điện trở thành phần : U = U¡ + U;- 


Điện trở tương đương của đoạn mạch bằng tông hai điện trở thành phần : Rụ = R\ + Rạ- 
Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó : 


CÓ THỂ EIM CHUA BIẾT 


Ampe kế thường oó điện trở rất nhỏ so với điện trở của đoạn mạch oần đo cường độ dòng điện, dây nối 
trong mạch cũng có điện trở nhỏ không đáng kể, vì vậy khi tính điện trở của đoạn mạch nối tiếp, ta oó 
thể bỏ qua diện trở của ampe kế và dây nối. 


+3 


EM ĐOẠN MẠCH SONG SONG 


Đối với đoạn mạch song song, điện trở tương đương của đoạn mạch có bằng tổng các điện 


trỏ thành phần không 2 


I- CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN 
THẾ TRONG ĐOẠN MẠCH SONG SONG 


1. Nhớ lại kiến thức ở lớp 7 
Trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song : 
- Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính bằng 
tổng các cường độ dòng điện chạy qua các mạch rẻ : 
I=li+l q) 
- Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu 
điện thế giữa hai đầu môi mạch rẽ : 
U=U¡=U; @®) 


2. Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song 


Quan sát sơ đồ mạch điện hình 5.1 và cho biết 
các điện trở Rị, Rạ được mắc với nhau như thế nào. 
Nêu vai trò của vôn kế và ampe kế trong sơ đồ. 


m Các hệ thức (1), (2) vân đúng đối với đoạn 
mạch gồm hai điện trở mắc song song. 


Hay chứng minh ràng đối với đoạn mạch gồm 
hai điện trở mắc song song, cường độ dòng điện 
chạy qua mỏi điện trở tỉ lệ nghịch với điện trở đó. 


x¬ @) 


44 


Hình S.I 


II - ĐIỆN TRỞ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA ĐOẠN MẠCH SONG SONG 


1. Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song 


Hãy chứng minh công thức tính điện trở tương 
đương của đoạn mạch gồm hai điện trở Rị. Rạ 


mắc song song là : j“a.... (4 
Ra Rị Rạ 

À2 9À kh chà _-RIR; , 

Từ đó suyra: — Rị Rịi+Ra 4) 


2. Thí nghiệm kiểm tra 

Mặc mạch điện theo sơ đồ hình 5.1, trong đó Rị, R„ và UAg đã biết. Kiếm tra lại công 
thức (4) bảng cách giữ UAp không đổi, đo IAg ; thay Rị và R¿ bằng điện trở tương 
đương của chúng, đo IAp. So sánh IAg với lẠp, 


ä. Kết luận 
Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song thì nghịch đảo của điện trở tương 
đương băng tổng các nghịch đảo của từng điện trở thành phân. 


8 Người ta thường mắc song song vào mạch điện các dụng cụ điện có cùng hiệu điện 
thế định mức. Khi hiệu điện thế của mạch bằng hiệu điện thế định mức thì các dụng cụ 
này đều hoạt động bình thường và có thể được sử dụng độc lập với nhau. 


III - VẬN DỤNG 


Trong phòng học đang sử dụng một đèn dây 
tóc và một quạt trần có cùng hiệu điện thế định 
mức 220V. Hiệu điện thể của nguồn là 220V, 
Mỗi đồ dùng đó đều có công tắc và cầu chì bảo 
Vệ riêng. 

+ Đèn và quat được mắc thế nào vào nguồn để 
chúng hoạt động bình thường ? 


+ Vẻ sơ đồ mạch điện đó. Cho kí hiệu sơ đồ của 


quạt điện là ——- 


+ Nếu đèn không hoạt động thì quạt có hoạt động 
không 2 Vì sao 2 


Cho hai điện trở R¡ = R„ = 3063 được mắc như 
sơ đồ hình 5.2a. 


+ Tĩnh điện trở tương đương của đoạn mạch đó. 


+ Nếu mắc thêm một điện trở R = 30 vào đoạn 
mạch trên như sơ đồ hình 5.2b thì điện trở tương 3 
đương của đoạn mạch mới bằng bao nhiêu ? 
So sánh điện trở đó với mỏi điện trở thành phần. 
8 Mở rộng : Điện trở tương đương của đoạn mạch 
gồm ba điện trở mắc song song được tính theo 
công thức : 
1 11 1 


——=-—':—'—- 


Ra RỊ R¿ Ra 


Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song : 


Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính băng tông cường độ dòng điện chạy qua 
các mạch rẽ : Ï = lq + lạ- 


Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch song song bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đoạn 
mạch rẽ : U = U = Úz: 


Điện trở tương đương được tính theo công thức : 


Rịa 


CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT 


Vì vôn kế thường có điện trở R, rất lớn so với điện trở của đoạn mạch cần do hiệu điện thế và được 
mắc song song với đoạn mạch đó, nên dòng điện chạy qua vôn kế có cường độ không đáng kế. Do đó, 


khi tinh điện trở tương đương của doạn mạch này, ta có thể bỏ qua số hạng Ñ 
b.Ủ 


+ 


| BÀI6 | 6 BÀI TẬP VẬN DỰNG ĐỊNH LUẬT ÔM 


BÀI I 


Cho mạch điện có sơ đồ như hinh 6.1, trong đó 
Rị =5. Khi K đóng, vôn kế chỉ 6V, ampe kế 
chỉ 0,5A. 


a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch. 
b) Tính điện trở Ra. 


GỢI Ý CÁCH GIẢI 
a) Vận dụng định luật Ôm để tính Rụu. 


b) Từ công thức tính điện trở tương đương, 
suy ra Rạ. 


* Tìm cách giải khác 


BÀI 2 

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.2, trong đó 
Rị = 10, ampe kế Ai chỉ 1,2A, ampe kế A 
chỉ 1,8A. 

a) Tính hiệu điện thế UAp của đoạn mạch. 

b) Tính điện trở Ra. 


GỢI Ý CÁCH GIẢI 


a) Tính UAp thông qua mạch rẽ. 


b) Tính cường độ dòng điện qua điện trở Ra, từ đó 
suyra Rạ. 


Rị Rạ 
==—¬1 ==I 
@) 
@) 
K A B 
: Ẳ VU 
Hình 6.1 


Đáp số : a) 126. b) 7. 


* Tìm cách giải khác 


Đáp số : a) 12V. b) 20%. 


+7 


BÀI 5 


Cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.3, trong đó 
Rị = 156, R; =R¿ = 300, UAp= 12V. 


a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB. 


b) Tính cường độ dong điện qua mỗi điện trở. 


GỢI Ý CÁCH GIẢI 


a) Tnị 
- Tính 


~Tinh 
b) Tín 
- Tính 


- Tính 


R¿a của đoạn mạch AB 


điện trở tương đương của đoạn mạch MB: 
điện trở tương đương R„„ của đoạn mạch AB. 
1 cường độ dòng điện chạy qua môi điện trỞ 


cường độ dòng điện I¡ chạy qua Rị. 


hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở Rạ và Rạ : 


~ Tính cường độ dòng điện l; và Lạ chạy qua Rạ và Ra, 


* Tìm 


cách giải khác 


Hình 6.3 


Rụp = 159. 


U; =U =6V. 


Đáp số : a) 309. b) Iị =0.4A ; 
1z =1; =0,2A. 


SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ 
VÀO CHIÊU DÀI DÂY DẪN 


Dây dẫn là một bộ phận quan trọng của các mạch điện. Các dây dẫn có thể có kích thước 
khác nhau, được làm bằng các vật liệu dẫn điện khác nhau và có thể có điện trỏ khác nhau. 
Cần phải xác định xem điện trỏ của dây dân phụ thuộc vào những yếu tố nào và phụ 


thuộc vào các yếu tố đó như thế nào. 


I- XÁC ĐỊNH SỰ PHỤ THUỘC CỦA 
ĐIỆN TRỞ DÂY DẪN VÀO MỘT TRONG 
NHỮNG YẾU TỐ KHÁC NHAU 


1, Các cuộn đây đản ở hình 7.1 có những điểm nào 
khác nhau ? 

2. Cần phải xác định xem điện trở của dây dẫn có 
phụ thuộc vào chiều dài đây, tiết điện đây và vật 
liệu làm dây dẫn hay không và phụ thuộc vào từng 
yếu tổ này như thế nào. 

Để xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào 
một yếu tố x nào đó (ví dụ như chiều dài dây dẫn) 
thì cản phải đo điện trở của các dây dẫn có yếu tố 
x khác nhau nhưng có tất cả các yếu tố khác 
như nhau. 


lI- SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO 
CHIẾU DÀI DÂY DÂN 


1. Dự kiến cách làm 

Ðo điện trở của các dây dân có chiều dài /, 2/, 3! 
nhưng có tiết diện như nhau và được làm từ cùng 
một loại vật liệu. So sánh các giá trị điện trở đề tìm 
ra mối quan hệ giữa điện trở và chiều dài dây dẫn. 
Một đây dẫn dài / và có điện trở R. Nếu cho 
rằng dây dân cùng loại đó dài 2! là gồm hai dây 
dân dài / được mắc nổi tiếp với nhau thì hãy dự 
đoán xem đây dân này có điện trở là bao nhiêu. 
Tương tự như thể thì một dây dẫn cùng loại đó dài 
31 sẽ có điện trở là bao nhiêu ? 


Dây nhôm Dây hợp kim 


Dây đồng 


Hình 7.1 


4'n 


2. Thí nghiệm kiểm tra 


a) 
Hình 7.2 
a) Mắc mạch điện như sơ đồ hình 7.2a. Xác định 
và ghi các giá trị UỊ, Iị và Rị đối với dây dân dài 
†vào bảng ]. 


b) Làm thí nghiệm tương tự như câu a với sơ đỏ 
hình 7.2b và 7.2c. trong đó các đây dẫn cùng loại 
có chiều dài 2/, 3/. Ghi kết quả vào bảng I. 


Điện trở dây dẫn 


c) Nhân xét : Từ kết quả thí nghiệm, hãy cho 
biết dự đoán đã nêu theo yêu cầu của C1 có 
đúng hay không. 


ä. Kết luận 
Điện trở của dây dẫn tỉ lệ thuận với chiều dài 
của đây. 


2A 


II - VẬN DỤNG 


Mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế không đổi bằng dây dân ngắn thi đèn sáng 
bình thường, nhưng nếu thay bằng đây dân khá đài có cùng tiết điện và được làm từ 
cùng một loại vật liệu thì đèn sáng yếu hơn. Hãy giải thích tại sao. 


Khi đảt hiệu điên thế 6V vào hai đảu một cuôn dây dân thì dòng điên qua nó có 
cường độ 0,3A. Tính chiều dài của dây dân dùng đề quấn cuộn dây này, biết rằng dây 
dân loại này nếu dài 4m thì có điện trở là 2©. 

Hai đoạn dây dẫn có cùng tiết điện và được làm từ cùng một loại vật liệu, có chiều 
đài là /¡ và iạ. Lần lượt đặt cùng một hiệu điện thể vào hai đầu của mỏi đoạn dây này 
thì dòng điện chạy qua chúng có cường độ tương ứng là lị¡ và lạ, Biết Iị =0,251a. hỏi 
i¡ dài gấp bao nhiêu lân i2 ? 


$ Điện trở của các dây dân có cùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu thì tỉ lệ 


thuận với chiều dài của môi dây. 


CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT 


Hệ thống đường dây tải điện 500kV của nước ta (hình 7.3) 
tù Hoà Bình tới trạm Phủ Lâm (Thành phổ Hỏ Chí Minh) 
dài 1530km, gồm ba đường dây tải, mỗi đường dây tải 
này lại gồm bốn dây được liên kết lại với nhau bằng các 
khung kim loại. Nếu biết 1km của mỗi dây này có điện trở 
0,0856 thì có thể tính dược điện trỏ của một dây này từ 
Hoà Bình tới Phú Lâm là 13062. Em hãy thủ tính lại xem 
có đúng không ! 


Tình 73 


24 


SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ 


BÀI ữWTANTWYW 


Các dây dẫn có thể được làm từ cùng một vật liệu, chăng hạn bằng đồng, nhưng vói 
tiết diện khác nhau. Có dây tiết diện nhỏ, có dây tiết diện lớn. Nếu các đây này có 
cùng chiêu dài thì điện trỏ của chúng phụ thuộc vào tiết diện như thế nào 2 


I - DỰ ĐOÁN SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN 
TRỞ VÀO TIẾT DIỆN DÂY DẪN 


1, Có các dây dân được làm từ cùng một vật liệu, 
có cùng chiều dài / và tiết diện S, do đó chúng 
hoàn toàn như nhau nên có cùng điện trở R. 
Mặc các dây dân này vào mạch theo các sơ đồ 
như trong hình 8.1. 


Hãy tính điện trở tương đương Ra của hai đây 
dẫn trong sơ đồ hình §. Ib và điện trở trơng đương 
Ra của ba dây đân trong sơ đồ hình 8. le. 


2. Nếu các dây dân trong mỗi sơ đồ 8.1b và 8.Ic 
được chập sát vào nhau đề thành một dây dẫn duy 
nhất như được mô tả trong hình 8.2b và 8.2c, 
thì có thể coi rằng chúng trở thành các dây dân có 
tiết điện tương ứng là 2S và 3§. 


a) ñ 


thnh 8.I 


2Ð 


Tình 82 


Cho rằng các dây dẫn với tiết diện 2S và 3S 
có điện trở tương ứng R; và R; như đã tính ở trên, 
hãy nêu dự đoán về mối quan hệ giữa điện trở của 
các dây dẫn với tiết diện của mỗi dây. 

Từ đó suy ra trường hợp hai dây dẫn có cùng chiều 
dài và được làm từ cùng một loại vật liệu, thì giữa 
tiết điện S¡, S› và điện trở tương ứng Rị, R¿ của 
chúng có mối quan hệ như thế nào. 


II- THÍ NGHIỆM KIỂM TRA 


1, Mác mạch điện như sơ đồ hình 8.3 với dây dân 
có tiết diện S¡ (tương ứng có đường kính tiết diện 
là dị). Đóng công tắc, đọc và ghi các giá trị đo 
được vào bảng 1, từ đó tính giá trị điện trở Rị của 
đây dân này. 


2. Thay dây dân tiết diện S. trong mạch điện có sơ 
đồ hình 8.3 bảng dây dân có tiết diện S2 (có cùng Hình 8.3 
chiếu dài, được làm từ cùng vật liệu và có đường, 

kính tiết diện là d;). Làm tương tự như trên đề xác 

định và ghi giá trị điện trở R; của dây dân thứ hai 

này vào bảng l. 


Bảng 1 


Kết quả đo i Cường độ dòng điện (Điện trở dây dân 
Lân thí nghiệm. (A) (3) 
1 = Rị = 


Với dây dân tiết diện S, | U¡ = 


Với dây dân tiết diện S„ ạ = lạ= Rạ= 
3. Nhận xét h 
§%;- d2 R 
Tính tỉ số ~2 = c và so sánh với tỉ số —Ê thu 
§_ đi R¿ 


được từ bảng 1. Từ đó đối chiếu với dự đoán trên 
đây xem có đúng hay không. 


4. Kết luận 
Điện trở của dây dẫn tỉ lệ nghịch với tiết diện 
của đây. 


23 


II - VẬN DỤNG 


Hai dây đồng có cùng chiều dài, dây thứ nhất có tiết diện 2mm”, dây thứ hai có 
tiết diện 6mm°. Hãy so sánh điện trở của hai dây này. 

Hai dây nhôm có cùng chiều dài. Dây thứ nhất có tiết diện 0,5mm và có điện trở 
Rị =5,5. Hỏi dây thứ hai có tiết diện 2,5mn# thì có điện trở Rạ là bao nhiêu ? 
[8]# Một dây dân bằng constantan (một loại hợp kim) dài /¡ = 100m, có tiết điện 
S¡=0,Imnỷ thì có điện trở Rị = 500. Hỏi một dây khác cũng bằng constantan 
dài J¿ = 50m, có tiết diện S„ = 0,5mmZ thì có điện trở R; là bao nhiêu ? 

[#l“ Một sợi dây sắt dài /¡ = 200m, có tiết diện §¡ = 0,2m? và có điện trở 
Rị = 1206. Hỏi một sợi dây sắt khác dài j; = 50m, có điện trở R; = 45) thì có tiết 
điện S2 là bao nhiêu ? 


w Điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài và được làm từ cùng một loại vật liệu thì tỉ lệ n 


với tiết diện của dây. 


CÓ THỂ EIM CHUA BIẾT 


Như đã nêu ở trang 21, mỗi đường dây tải trong hệ thống đường dây tải điện 500kV của nước ta gồm bốn 
dây mắc song song với nhau. Mỗi dây này oó tiết diện 373mmZ, do đó có thể coi rằng mỗi đường dây tải 
có tiết diện tổng cộng là 373mmẺ x 4 = 1492mm”. Cách mắc dây như vậy làm cho điện trở của đường 
dây tải nhỏ hơn so với khi dùng một dây. 


2Á 


BÀI 9 SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ 
VÀO VẬT LIỆU LÀM DÂY DẪN 


Ở lóp 7, ta đã biết đồng là kim loại dẫn điện rất tốt, chỉ kém có bạc, nhưng lại rẻ hơn bạc 
rất nhiều. Vì thế đồng thường được dùng làm dây dẫn để nối các thiết bị và dụng cụ trong 
các mạng điện. Vậy căn cứ vào đặc trưng nào đề biết chính xác vật liệu này dân điện tốt 
hơn vật liệu kia 2 


| - Sự PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO 
VẬT LIỆU LÀM DÂY DÂN 
Để xác định sự phụ thuộc của điện trở vào vật 
liệu làm dây dân thì phải tiến hành thí nghiệm với 
các dây dân có đặc điểm gì ? 


1. Thí nghiệm 


a) Hay vẽ sơ đồ mach điện đẻ tiến hành thí nghiêm. 
xác định điện trở của các dây dân. 

b) Lập bảng ghi kết quả thí nghiệm. 

) Tiến hành thí nghiệm. 

đ) Từ kết quả thí nghiêm hãy rút ra nhân xét xem 
điện trở của các dây dân này là như nhau hay 
khác nhau. 


2. Kết luận 
Điện trở của đây dân phụ thuộc vào vật liệu làm 
đây dân. 


2E 


II- ĐIỆN TRỞ SUẤT - CÔNG THỨC ĐIỆN TRỞ 


m Í, Điện trở suất 

Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm đây dẫn 
được đặc trưng bằng một đại lượng là điện trở suất 
của vật liệu. 

Điện trở suất của một vật liệu (hay một chất) có trị 
số bằng điện trở của một đoạn dây dẫn hình trụ 
được làm bằng vật liệu đó có chiêu dài Ïm và có 
tiết điện là Im°. 

Điện trở suất được kí hiệu là p (đọc là “rô”). 

Đơn vị của điện trở suất là €2.m (đọc là “ôm mét”). 


Bảng 1 : Điện trở suất ở 209C của một số chất 


siên) ptên) 


Đồng 1,7.105 Manganin 0,43.106 
Nhôm 2,8.108 Constantan 0,50.106 


Dựa vào bảng I, hãy tính điện trở của đoạn 
đây dẫn Constantan đài /= Im và có tiết điện là 
S= 1mm. 


2, Công thức điện trỏ 


Đề xây dựng công thức tính điện trở R của 
một đoạn dây dân có chiều dài /, có tiết điện S và 
làm bằng vật liệu có điện trở suất p, hãy tính theo 
các bước như bảng 2. 


Bảng 2 


Dây dân (được làm từ vật liệu có Điện trở của 
điện trở suất p) dây dân (€3) 


L1 | Oẽhim |TRammP | Rẽ 7 
bì^ 


Các bước tính 


Chiếu dài(m) | TiếtdệnSm2) | R= ˆ| 


5. Kết luận 

Điện trở R của dây dân được tính bằng công thức: R =p Š 
trong đó: p là điện trở suất (2.m), 

¡ la chiều dài dây dân (m), 
S là tiết diện dây dân (m'). 

III- VẬN DỤNG 

Tính điện trở của đoạn dây đồng dài 

1= 4m có tiết điện tròn, đường kính d = Imm 

(lấy # =3,14). 

Từ bảng I hảy tính : 

+ Điện trở của sợi đây nhôm dài 2m và có tiết điện 

1mmẺ. 

+ Điện trở của sợi dây nikelin dài 8m, có tiết diện 

tròn và đường kính là 0,4mm (lấy # = 3,14). 

+ Điện trở của một dây đồng dài 400m và có tiết 

diện 2mm, 

Một sợi dây tóc bóng đèn làm bằng vonfam 

ở 20°C có điện trở 25, có tiết diện tròn bán 

kính 0,01mm. Hay tính chiều dài của dây tóc này 

(lấy #= 3,14). 


w_ Điện trở suất của vật liệu càng nhỏ thì vật liệu đó dẫn điện càng tốt. 
w Điện trở của dây dẫn ti lệ thuận với chiều dài / của dây dẫn, tỉ lệ nghịch với tiết diện S của 


dây dân và phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn : 


R= 


CÓ THỂ EM CHUA BIẾT 


1. Điện trở của các dây nối bảng đồng trong một mạch điện là rất nhỏ, chẳng hạn nhu diện trở của 
dây đồng đã duợc tính trong C4 trên đây. Vì thế ta thường bỏ qua điện trở của các dây nối trong 
mạch điện. 

2. Điện trở suất phụ thuộc nhiệt độ nên điện trở của các dây dẫn cũng phụ thuộc nhiệt độ. Khi nhiệt độ 
tăng thì điện trở suất của kim loại tăng và điện trở của dây dẫn làm bảng kim loại cũng tăng. Điện trở 
suất của constantan hầu nhu không phụ thuộc nhiệt độ, cho nên constantan được dùng để chế tạo các 
điện trở mẫu. 


2z 


| BÀI 10 _ | ¡II BIẾN TRỞ - ĐIỆN TRỞ DỪNG TRONG KÍ THUẬT 


Sử dụng biến trở có thể làm cho một bóng đèn từ từ sáng dần lên hoặc từ từ tối dân di. 
Cũng nhờ biến trở mà ta có thể điều chỉnh tiếng của rađiô hay của tivi to dần lên hay nhỏ 
dần di... Vậy biến trỏ có cấu tạo và hoạt động như thế nào 2 


I- BIẾN TRỞ 


I. Tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của biến trở 
Quan sát ảnh chụp, hình 10.1 (hoäc biến trở thật) 


đề nhân dang các loại biến trở. 
B 


a) Biến trở con chạy Con chạy 


b) Biến trở tay quay c) Biến trở than (chiết áp) 
Hình 10.1 


Bộ phận chính của biến trở trên các hình 
10.1a, b gồm con chạy (hoặc tay quay) C và cuộn 
dây dân bảng hợp kim có điện trở suất lớn (nikêlin 
hay nicrom), được quấn đều đặn dọc theo một lõi 
băng sứ. Nếu mắc hai đầu A, B của cuộn dây này 
nổi tiếp vào mạch điện thì khi địch chuyển con 
chạy €, biến trở có tác dụng thay đổi điện trở 
không ? Vì sao 2 


Biến trở được mắc nối tiếp vào mạch điện, 
chảng hạn với hai điểm A và N của các biến trở 
ở hình 10.1a và b. Khi đó, nếu ta dịch chuyển 
con chạy hoặc tay quay C thì điện trở của mạch 
điện có thay đổi không ? Vì sao ? 


Tiên hình 10.2 vẻ các kí hiệu sơ đồ của biến 
trở. Hay mô tả hoạt động của biến trở có kí hiệu 
sơ đồ a, b, c. 


2. Sử dụng biến trở để điều chỉnh cường độ 
dòng điện 


Vẽ sơ đồ mạch điện hình 10.3. 


Tìm hiểu trị số điện trở lớn nhất của biến trở 
được sử dụng và cường độ lớn nhất của dòng điện 
cho phép chay qua biến trở đó. 


+ Mắc mạch điện theo hình 10.3. Đầy con chạy C 
về sát điểm N đề biến trở có điện trở lớn nhất. 

+ Đóng công tắc rồi dịch chuyển con chạy C để 
đèn sáng hơn. Tại sao ? 

+ Để đèn sáng mạnh nhất thì phải dịch con chạy 
của biến trở tới vị trí nào ? Vì sao 2 


3, Kết luận 

Biến trở có thể được dùng đề điều chỉnh cường độ 
đòng điện trong mạch khi thay đối trị số điện trở 
của nó. 


Hình 10.2 


Hình 10.3 


20 


lI- CÁC ĐIỆN TRỞ DÙNG TRONG KĨ THUẬT 


Tìm hiểu cấu tạo và nhận biết các điện trở dùng 
trong kĩ thuật. 


Trong ki thuật, chảng hạn trong các mạch 
điện của rađiô, tivi... người ta cản sử dụng các 
điện trở có kích thước nhỏ với các trị số khác nhau, 
có thể lớn tới vài trăm mêgaôm (1M@ = 105). 
Các điện trở này được chế tạo bằng một lớp than 
hay lớp kim loại mỏng phủ ngoài một lõi cách điện 
(thường bằng sứ). Hãy giải thích vì sao lớp than 
hay lớp kim loại mỏng đó lại có điện trở lớn. 


Hãy nhận dạng hai cách ghi trị số các điện trở 
ki thuật nêu dưới đây. 


Cách 1 : Trị số được ghi trên điện trở (hình 10.4a). 


Cách 2 : Trị số được thể hiện bằng các vòng màu 
sơn trên điện trở (hình 10.4b và hình 2 ở bìa 3). 


III- VẬN DỤNG 


Đẹc trị số của các điện trở kĩ thuật cùng loại 
như hình 10.4a có trong bộ dụng cụ thí nghiệm. 


Một biến trở con chạy có điện trở lơn nhất là 
206. Dây điện trở của biến trở là dây hợp kim 
nierom có tiết diện 0,5mmẺ và được quấn đều 
xung quanh một lõi sứ tron đường kính 2cm. Tính 
Số vòng dây của biến trở này. 


Tình 104 


Biến trở là điện trở oó thể thay đổi trị số và oó thể được sử dụng để điều chỉnh cường độ 


dòng điện trong mạch. 


CÓ THỂ EM CHUA BIẾT 


Bảng † : Trị số điện trở được quy định theo các vòng màu 


+ 10% 


Màu của vòng 1 và của vòng 2 cho hai số đầu của trị số điện trỏ, màu của vòng 3 cho luỹ thừa của 10 
nhân với hai số đầu đã xác định trên đây. Vòng 4 cho trị số của sai số. 

Ví dụ : Vòng 1 màu đỏ tương ứng với số 2 cho trong bảng trên, vòng 2 màu lục tương ứng với số 5, 
vòng 3 màu tím tương ứng với x10” và như vậy thì trị số của điện trỏ với ba vòng màu đỏ, lục, tím là : 
26.107 = 250.102 = 250M. 

Em hãy thủ tính xem một điện trở có các vòng màu theo thứ tự lục, nàu, da cam thì có trị số điện trở là 
bao nhiêu. 

Đổi với các điện trở có kích thước quá nhỏ, người ta dùng các ehẩm màu thay cho các vòng màu để ghi 
trị số điện trở theo các quy định như trên. 


"4 


BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM VÀ 
CÔNG THỨC TÍNH ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN 


BÀI I 


Một dây dân bằng nierom dài 30m, tiết điện 
0,3mm” được mắc vào hiệu điện thế 220V. Tính 
cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này. 


GỢI Ý CÁCH GIẢI 
- Tính điện trở của dây dân: R = 1106, 


~ Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn. 
Đáp số : 2A. 


BÀI 2 

Một bóng đèn khi sáng bình thường có điện trở là 
Rị =7,56 và cường độ dòng điện chạy qua đèn 
khi đó là I =0,6A. Bóng đèn này được mắc nối 
tiếp với một biến trở và chúng được mắc vào hiệu 
điện thế U = 12V như sơ đồ hình 11.1. 

a) Phải điều chỉnh biến trở có trị số điện trở R; 


là bao nhiêu đề bóng đèn sáng bình thường ? Hình 11.1 
b) Biến trở này có điện trở lớn nhất là Rụ = 30 

với cuộn dây dân được làm bằng hợp kim nikêlin 

có tiết diện S = ImmZ. Tính chiều dài / của dây 

dẫn dùng làm biến trở này. 


GỢI Ý CÁCH GIẢI 
a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch nổi 
tiếp: R =R¡ +R¿. Từ đó suy ra Ra. 


b) Từ công thức tính điện trở suy ra công thức tính 
chiều dài của dây dẫn và thay số. Đáp số : a) 12,59. 
b) 75m. 


* Tìm cách giải khác cho câu a) 


"n2 


BÀI 5 

Một bóng đèn có điện trở R¡ = 60063 được mắc 
song song với bóng đèn thứ hai có điện trở 
R; =9009) vào hiệu điện thể Uy; = 220V như sơ 
đồ hinh 11.2. Dây nối tư M tới A và từ N tới Bia 
dây đồng, có chiều dài tổng cộng là /= 200m và có 
tiết điện S =0,2mm2. Bỏ qua điện trở của đây nối 
từ hai bóng đèn tới A và B. 

a) Tính điện trở của đoạn mạch MN. 

b) Tính hiệu điện thế đặt vào hai đầu của mỗi đèn. 


GỢI Ý CÁCH GIẢI 


a) Tính điện trở của toàn bộ đoạn mạch : 

~ Tính điện trở tương đương R¡; của hai bóng đèn 
mắc song song. 

~ Tính điện trở Rạ của dây nối. 

- Điện trở Ra của đoạn mạch là điện trở tương, 
đương của Rị; nối tiếp với Rạ. Từ đó suy ra Ry: 
b) Tĩnh hiệu điện thế đặt vào hai đầu mỗi đèn : 

- Tính cường độ I của dòng điện mạch chính. 

- Từ đó tính hiệu điện thế đăt trên mỏi đèn U¡. U›. 


* Tìm cách giải khác cho câu b) 


Hình 11.2 


Đáp số :a) 3776). 
b) U¡ =U; =210V. 


b_ì 


| BÀI 12 _| CÔNG SUẤT ĐIỆN 


Khi sử dụng đèn điện, có đèn sáng mạnh đèn sáng yếu, ngay cả khi các đèn này được dùng 
với cùng một hiệu điện thế. Tương tự như vậy, các dụng cụ điện như quạt điện, nồi cơm 
điện, bếp điện... cũng có thể hoạt động mạnh, yếu khác nhau. Căn cứ vào đâu để xác định 


mức độ hoạt động mạnh, yếu khác nhau này 2 


I- CÔNG SLIẤT ĐỊNH MỨC CỦA CÁC 
DỤNG CỤ ĐIỆN 


1. Số vôn và số oat trên các dụng cụ điện 

a) Trên các dụng cụ điện thường có ghi số vôn và 
số oat. Hãy đọc các số ghi này trẻn một vài dụng 
cụ điện như bóng đèn, quạt điện, nồi cơm điện... 
b) Quan sát độ sáng của hai bóng đèn được mắc 
như sơ đồ hình 12.1 khi công tắc K đóng. 

Nhân xét mối quan hệ giữa số oat ghi trên môi 
đèn với độ sáng mạnh, yếu của chúng. 

Hãy nhớ lại kiến thức ở lớp 8 và cho biết oat 
là đơn vị của đại lượng nào. 


2. Ý nghĩa của số oat ghi trên mỗi dụng cụ điện 
m Mỗi dụng cụ điện khi được sử dụng với hiệu điện 
thê bằng hiệu điện thê định mức, thì tiêu thị công 
suất điện (gọi tắt là công suất) bằng số oat ghi trên 
dụng cụ đó và được gọi là công suất định mức. 
Công suất định mức của mỏi dụng cụ điện cho biết 
công suất mà dụng cụ đó tiêu thụ khi hoạt động 
bình thường. 


Một dụng cụ điện hoạt động càng mạnh thì 
công suât của nó càng lớn. Hãy cho biết : 


bì 


^~220V Ph*t 
J—- „É 

a) 
^220V Kết 
{_ x 
b 

) Hình 12.1 


Bảng I : Công suất của một số 
dụng cụ điện thường dùng 


25 — 100 


60 — 160 
250 —1 000 
Nồi cơm điện | 300 — 1 000 


+ Một bóng đèn có thể lúc sáng mạnh, lúc sáng 
yếu thì trong trương hợp nao bóng đèn đö cö công. 
suất lớn hơn ? 


+ Một bếp điện được điều chỉnh lúc nóng nhiều 
hơn. lúc nóng ít hơn thì trong trường hợp nào bếp 
có công suất nhỏ hơn ? 


II- CÔNG THỨC TÍNH CÔNG SUẤT ĐIỆN 


Các bóng đèn khác nhau hoạt động với cùng một 
hiệu điện thế có thể có công suất khác nhau. 
Nhưng cùng một bóng đèn hoạt động với các hiệu 
điện thế khác nhau (nhỏ hơn hoặc bằng hiệu điện 
thế định mức) thì công suất điện sẻ khác nhau. 
Cân phải xác định mối liên hệ giữa công suất 
tiêu thụ của một dụng cụ điện với hiệu điện thế đặt 
vào dụng cụ đó và cường độ dòng điện qua nó. 


K 
+ tự 
1. Thí nghiệm | ch Ì @)—$ 
a) Mắc mạch điện như sơ đồ hình 12.2 với bóng 
đèn thứ nhất có ghi 6V-5W. Đóng công tắc, điều 
chỉnh biến trở đề số chỉ của vôn kế đúng bằng số 
vôn ghi trên bóng đèn, khi đó ampe kế có số chỉ Hình 12.2 
như được ghi trong bảng 2. 


b) Làm tương tự với bóng đèn thứ hai có ghi 
6V-3W thì thu được kết quả như ghi trong bảng 2. 


Bảng 2 
TẢ Số ghi trên bóng đèn Cường độ dòng điện 
n 
thí nghiệm Công suất(W) | Hiệu điện thế (V) đo được (A) 


Với bóng đèn I BỊ 0.82 
Với bóng đèn 2 3 051 
Từ các số liệu của bảng 2, hãy tính tích UI 
đối với mỏi bóng đèn và so sánh tích này với công 
suất định mức của đèn đó khi bỏ qua sai số của 
các phép đo. 


b4 


2. Công thức tính công suất điện 
Công suất tiêu thụ của một dụng cụ điện (hoặc của 
một đoạn mạch) bằng tích của hiệu điện thế giữa hai 
đầu dụng cụ đó (hoác đoạn mạch đó) và cường độ 
đòng điện chạy qua nó : 2= UI, 
trong đó : 

do bằng oát CW), 

U đo bằng vôn (V), 

I do bằng ampe (A). 

1W =IV.1A. 
Xét trường hợp đoạn mạch có điện trở R, hãy 
chứng tỏ rằng công suất điện của đoạn mạch được 


tính theo công thức : : ư 
Ø=IR= An 


lIII- VẬN DỰNG 


[#3 Trên một bóng đèn có ghi 220V-75W. 

+ Tính cường độ dòng điện qua bóng đèn và điện trở của nó khi đèn sáng bình thường. 
+ Có thể dùng cầu chì loại 0,5A cho bóng đèn này được không ? Vì sao ? 

Khi mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế 12V thì dòng điện chạy qua nó có cường 
độ 0,4A. Tính công suất điện của bóng đèn này và điện trở của bóng đèn khi đó. 

[8] Một bếp điện hoạt động bình thường khi được mắc với hiệu điện thế 220V và khi 
đó bếp có điện trở 48,42. Tính công suất điện của bếp này. 


Số oat ghi trên một dụng cụ điện cho biết công suất định mức của dụng cụ đó, nghĩa là 
công suất điện của dụng cụ này khi nó hoạt động bình thường. 


Gông suất điện của một đoạn mạch bảng tích của hiệu điện thế glữa hai đầu đoạn mạch 
và cường độ dòng điện qua nó; 2= UI. 


CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT 


Công thúc -72= UI có thể được dùng để tính công suất cho các dụng cụ điện sử dụng với mạng điện gia 
đình nếu trong các dụng cụ này dòng điện chỉ chạy qua các điện trỏ, chàng hạn như bóng đèn dây tóc, 
bếp điện, bàn là, nồi cơm điện... 


| BÀI 13 _| ĐIỆN NĂNG - CÔNG CỦA DÒNG ĐIỆN 


Hàng tháng, mỗi gia đình sử dụng điện đều phải trả tiên theo số đếm của công tơ điện. 
Số đếm này cho biết công suất điện hay lượng điện năng đã sử dụng 2 


I- ĐIỆN NĂNG Máy khoan 


1. Dòng điện có mang năng lượng 
Quan sát hình 13.1 và cho biết : 


+ Dòng điện thực hiện công cơ học trong hoạt 
động của các dụng cụ và thiết bị điện nào ? 


Mỏ hàn 


+ Dòng điện cung cấp nhiệt lượng trong hoạt động, 
của các dụng cụ và thiết bị điện nào ? 


Nồi cơm điện 


Các ví dụ trên và nhiều ví dụ khác chứng tỏ đỏng 

điện có năng lượng vì nó có khả năng thực hiện 

công, cũng như có thể làm thay đổi nhiệt năng của : 
các vật. Năng lượng của đong điện được gọi là Máy bơm nước 


2. Sự chuyển hoá điện năng thành các dạng năng 
lượng khác 


Các dụng cụ điện khi hoạt động đều biến đối điện 
năng thành các dạng năng lượng khác. Hãy chỉ ra các 
dạng năng lượng được biến đổi từ điện năng trong 
hoạt động của mỏi dụng cụ điện ở bảng I. 


đình 13.1 


Bảng 1 


Dụng cụ điện Điện năng được biến đồi thành dạng năng lượng nào ? 


Bóng đèn dây tóc 


Nồi cơm điện, bàn là 


BaifD ———————————— 


Quạt điện, máy bơm nước 


"n7 


Hãy chỉ ra trong hoạt động của mỗi dụng cụ điện ở bảng l, phân năng lượng nào 
được biến đồi từ điện năng là có ích, là vô ích. 


5. Kết luận 


Điện năng là năng lượng của đòng điện. Điện năng có thể chuyển hoá thành các dạng năng 
lượng khác, trong đó có phần năng lượng có ích và có phần năng lượng vô ích. 


Tỉ số giữa phần năng lượng có ích được chuyền hoá từ điện năng và toàn bộ điện nảng 


`. Á 
tiêu thụ được gợi là hiệu suất sử dụng điện năng : H = Re 
p 


II- CÔNG CỦA DÒNG ĐIỆN 
1. Công của dòng điện 


Công của dòng điện sản ra trong một đoạn mạch là số đo lượng điện năng mà đoạn 
mạch đó tiêu thụ đề chuyển hoá thành các dạng năng lượng khác. 


2. Công thức tính công của đòng điện 
Từ kiến thức đã học ở lớp 8, hảy cho biết mối 
liên hệ giữa công A và công suất :22 
Xét đoạn mạch được đặt vào hiệu điện thế U, 
đòng điện chạy qua nó có cường độ Ï và công suất 
điện của đoạn mạch này là 2? Hay chứng tỏ rằng, 
công của dòng điện sản ra ở đoạn mạch này, hay 
điện năng mà đoạn mạch này tiêu thụ, được tính 
bằng công thức : A = :t=UIt, 
trong đó: U đo bằng vôn (V), 

1 đo bằng ampe (A), 

t đo bằng giây (s), 

thì công A của dòng điện đo bằng jun (]). 

1J=1W.1s =1V.1IA.1s. 
Ngoài ra công của dòng điện còn được đo bảng 
đơn vị kilooat giờ (KW.h) : 


1kW.h =1 000W. 3 600s =3 600 0007 = 3,6. 106J. 


m 5. Đo công của dòng điện 


Theo công thức trên, để đo công của dòng điện 
cần phải dùng ba dụng cu là vôn kế, ampe kế và 
đồng hồ đo thời gian. Trong thực tế, công của 
dòng điện hay điện năng sử dụng được đo bảng 
công tơ điện (hình 13.2). Khi các dụng cụ và thiết 
bị tiêu thụ điện năng hoạt động, đĩa tròn của công. 
tơ quay, số chỉ của công tơ tăng dân. Lượng tăng 
thêm của số chỉ này là số đếm của công tơ. 


Hình 13.2 
"no 


Bảng 2 ghi lại số đếm của công tơ khi sử dụng một số dụng cụ điện. 


Bảng 2 
Lần Tà Thời gian Số đếm của 
ảo Sub ki 1öyệC: Bộ 


Bóng đèn 100W =0,IkW 3 giờ 043 
Nồi cơm điện 500W =0,5kW 1 Ế 
BERIE-TRNNET--E--- 


Từ bảng này, hãy cho biết mỗi số đếm của công tơ (số chỉ của công tơ tăng thêm 1 đơn vị) 
ứng với lượng điện năng đa sử dụng là bao nhiêu. 


II- VẬN DỤNG 


Một bóng đèn có ghi 220V-75W được thắp sáng liên tục với hiệu điện thế 220V 
trong 4 giờ. Tính lượng điện năng mà bóng đèn này sử dụng và số đếm của công tơ 
trong trường hợp này. 

Một bếp điện hoạt động liên tục trong 2 giờ ở hiệu điện thế 220V. Khi đó số chỉ 
của công tơ điện tăng thêm 1,5 số. Tính lượng điện năng mà bếp điện sử dụng, công 
suất của bếp điện và cường độ dòng điện chạy qua bếp trong thời gian trên. 


Dòng điện có năng lượng vì nó có thể thục hiện công và cung cấp nhiệt lượng. Năng lượng 
của dòng điện được gọi là điện năng. 

Công của dòng điện sản ra ở một đoạn mạch là số đo lượng điện năng chuyển hoá 
thành oáo dạng năng lượng kháo : 


A= %t = UHt. 


Lượng điện năng sử dụng được đo bằng công tơ điện. Mỗi số đếm của công tơ điện cho 
biết lượng điện năng đá được sử dụng là 1 kilôoat giờ : 1kW.h = 3 600 000.) = 3 600kJ. 


CÓ THỂ EM CHUA BIẾT 


Bóng đèn dây tóc có hiệu suất phát sáng dưới 10%, nghĩa là chỉ có dưới 10% điện năng được biến đổi 
thành năng lượng ánh sáng. Đèn ống, đèn LED có hiệu suất phát sáng lớn hơn đèn dây tóc từ 3 đến 5 
lần. Do đó, với cùng một công suất chiếu sáng, sử dụng đèn ống, đèn LED sẽ tiết kiệm điện năng hơn 
đèn dây tóc. 


an 


ầ BÀI TẬP VỀ CÔNG SUẤT ĐIỆN VÀ ĐIỆN NĂNG 
HN 14 SỬ DỤNG 


BÀI I 


Khi mắc một bóng đèn vào hiệu điện thể 220V 
thì đông điện chạy qua nó có cường độ là 
34lmA. 


a) Tính điện trở và công suất của bóng đèn khi đó. 
b) Bóng đèn này được sử dụng như trên, trung bình 
4 giờ trong I ngày. Tính điện năng mà bóng đèn 
tiêu thụ trong 30 ngày theo đơn vị jun và số đếm 
tương ứng của công tơ điện. 


GỢI Ý CÁCH GIẢI 

a) Tính điện trở Rạ của bóng đèn. 
Tính công suất :2 của bóng đèn. 
b) Tính điện năng A mà bóng đèn tiêu thụ. 
Tính số đếm N của công tơ điện. 


BAI 2 

Một đoạn mạch gõm một bóng đèn có ghi 
6V-4,5W được mác nối tiếp với một biến trở 
và được đặt vào hiệu điện thế không đổi 9V 
như hình 14.1. Điện trở của dây nối và ampe kế 
là rất nhỏ. 


a) Đóng công tắc K, bóng đèn sáng bình thường. 
Tính số chỉ của ampe kế. 

b) Tính điện trở và công suất tiêu thụ điện của biến 
trở khi đó. 

e) Tính công của dòng điện sản ra ở biến trở và ở 
toàn đoạn mạch trong 10 phút. 


ÁAA 


Đáp số : a) 64562; 75W. 
b) 32 400 0007 ; 9 số. 


Hình 141 


GỢI Ý CÁCH GIẢI 


a) Bóng đèn sáng bình thường, nên số chỉ của 
ampe kế đúng bảng cường độ dòng điện định mức 
chạy qua đèn. 
b) Tĩnh hiệu điện thế giữa hai đầu biến trớ, từ đó 
tính được điện trở Rị¿ của biến trở. 
Tính công suất tiêu thụ điện năng .2‡, của biến trở. 
c) Tình công Ai, của dong điện sản ra ở biển trở 
trong I0 phút. 
Tính công A của dòng điện sản ra ở toàn đoạn 
mạch trong 10 phút. 
* Tìm cách giải khác cho câu b) và e) 
Đáp số : a) 075A. 
b) 4@ ;2,25W. 
€) 1350) ; 4 0501. 


BÀI 5 

Một bóng đèn dây tóc có ghi 220V-100W và một 
bàn là có phi 220V-I 000W cùng được mắc vào ổ 
lấy điện 220V ở gia đình đề cả hai cùng hoạt động 
bình thường. 

a) Vẽ sơ đồ mạch điện, trong đó bàn là được kí 
hiệu như một điện trở và tính điện trở tương đương. 
của đoạn mạch này. 

b) Tính điện năng mà đoạn mạch này tiêu thụ trong 
1 giờ theo đơn vi jun và đơn vị kilôoat giờ. 


GỢI Ý CÁCH GIẢI 

a) Vẻ sơ đồ của mạch điện. 

~ Tính điện trở của bóng đèn : R¡ = 4846. 

- Tính điện trở của bàn là : R; = 48,43. 

- Tính điện trở tương đương R của đoan mạch. 


b) Tính điện năng A mà đoạn mạch tiêu thụ 
trong Ì giờ. Đáp số : a) 440. 
b) 3 960 0007 =1,1kW.h. 


* Tìm cách giải khác 


A4134 


THỰC HÀNH : XÁC ĐỊNH CÔNG SUẤT CỦA 
CÁC DỤNG CỤ ĐIỆN 


Có thể xác định công suất cửa một dụng cụ điện bằng vôn kế và ampe kế như thế nào 2 


I- CHUẨN BỊ 


Đối với mỏi nhóm học sinh : 

- Một nguồn điện 6V, 

- Một công tắc. 

- Chín đoạn dây dân, mỏi đoạn dài 30cm. 
~ Một ampe kế có giới hạn đo 500mA và 
độ chia nhỏ nhất I0mA. 

~ Một vôn kế có giới hạn đo SV và độ chia 
nhỏ nhất 0,1V. 

- Một bóng đèn pin 2,5V. 

=Một quạt điện nhỏ (có hiệu điện thế định 
mức 2,5V), 

- Một biến trở có điện trở lớn nhất 206 
và chịu được dòng điện có cường đô lớn 
nhất 2A. 


Chuẩn bị báo cáo theo như mâu đã cho ở 
cuối bài. 


II- NỘI DUNG THỰC HÀNH 


I. Xác định công suất của bóng đèn với các 
hiệu điện thế khác nhau 

a) Mắc mạch điện như sơ đồ hình 15.1, 
đặt biến trở ở giá trị lớn nhất. 

b) Đóng công tắc. Điều chỉnh biến trở đề 
vôn kế có số chỉ U¡ = 1V. Đọc và ghi số 
chỉ Iị của ampe kế vào bảng Ï của màu 
báo cáo. 


A2 


c) Trong hai lần đo tiếp theo, điều chỉnh 
biến trở đề vôn kế lần lượt có số chỉ tương 
ứng Ủa, Ủạ như đã ghi trong bảng 1. Đọc 
và ghi số chỉ của ampe kế đối với mỗi lần 
đo vào bảng này. 

đ) Thực hiện các công việc tiếp theo như 
yêu cầu của mâu báo cáo. 


2. Xác định công suất của quạt điện 
a) Lắp cánh cho quạt điện. 


b) Tháo bóng đèn khỏi mạch điện trên 
đây, mắc quạt điện vào vị trí của bóng 
đèn. Công tắc ngắt, biến trở được điều 
chỉnh về giá trị lớn nhất. 


e) Lần lượt thực hiện ba lần đo bằng cách 
ngất, đóng công tắc và nếu cần thiết thì 
điều chính biến trở để vôn kế luôn có số 
chỉ 2,5V. Đọc và ghi số chỉ của ampe kế 
trong mỗi lần đo vào bảng 2 của mâu báo 
cáo. Ngất công tắc sau lân đo cuôi cùng. 
đ) Thục hiện các công việc tiếp theo như 
yêu cầu của mẫu báo cáo. 


đình 1Š. 


III- MẪU BÁO CÁO 


THỤC HÀNH : XÁC ĐỊNH CÔNG SUẤT CỦA CÁC DỤNG CỤ ĐIỆN 


1 0DAN +2, TNG 08216 siïo AC An iev81ac4s IS: 2110/5021 Sex. 1/1214 551) 005 31291 


1, Trả lời câu hỏi 

a) Công suất 22của một dụng cụ điện hoặc của một đoạn mạch liên hệ với hiệu điện 
thế U và cường độ dòng điện I bảng hệ thức nào ? 

b) Đo hiệu điện thể bằng dụng cụ gì ? Mắc dụng cụ này như thể nào vào đoạn mạch 
cần đo ? 

c) Đo cường độ dòng điện bằng dụng cụ gì ? Mắc dụng cụ này như thế nào vào đoạn 
mạch cán đo ? 


Công suất của 
bóng đèn (W) 


a) Tính và ghi vào bảng 1 các giá trị công suất của bóng đèn tương ứng với mỗi lần đo. 
b) Rút ra nhận xét về sự thay đồi của công suất bóng đèn khi hiệu điện thể giữa hai 
đâu bóng đèn tăng hoặc giảm. 


a) Tính và ghi giá trị công suất của quạt đối với mỗi lân đo vào bảng 2. 
b) Tính giá trị công suất trung bình của quạt điện: 22 =..... 


A43 


BÀI 16 ĐỊNH LUẬT JUN ~ LEN-XƠ 


Đòng điện chạy qua vật dẫn thường gây ra tác dụng nhiệt. Nhiệt lượng toả ra khi đó phụ 
thuộc vào các yếu tố nào 2 Tại sao với cùng một dòng điện chạy qua thì dây tóc bóng đèn 
nóng lên tói nhiệt độ cao, còn dây nối với bóng đèn thì hâu như không nóng lên 2 


I- TRƯỜNG HỢP ĐIỆN NĂNG BIẾN ĐỔI THÀNH NHIỆT NĂNG 


1.Một phân điện năng được biến đổi thành nhiệt năng 

a) Hãy kề tên ba dụng cụ biến đổi một phần điện năng thành nhiệt năng và một phần 
thành năng lượng ánh sáng. 

b) Hãy kề tên ba dụng cụ biên đôi một phân điện năng thành nhiệt năng và một phân 
thành cơ năng. 

2. Toàn bộ điện năng được biến đổi thành nhiệt năng 

a) Hãy kể tên ba dụng cụ điện có thể biến đồi toàn bộ điện năng thành nhiệt năng. 
b) Các dụng cụ điện biến đổi toàn bộ điện năng thành nhiệt năng có bộ phận chính là 
một đoạn đây dân bằng hợp kim nikêlin hoặc constantan. Hãy so sánh điện trở suất của 
các dây dân hợp kim này với các dây dàn bảng đồng. 


II- ĐỊNH LUẬT JUN - LEN-XƠ 


1. Hệ thức của định luật 

mø Nhiệt lượng toá ra ở dây dẫn điện trở R khi có 
dòng điện cường độ I chạy qua trong thời gian † 
là : Q =I2Rt. 


2. Xử lí kết quả của thí nghiệm kiểm tra 


Hình 16.1 mô tả thí nghiệm xác định điện năng sử 
dung và nhiệt lượng toả ra. Khối lượng nước 
mị = 200g được dưng trong bình bảng nhôm có 
khối lượng mạ = 78g và được dun nóng bảng một 
dây điện trở. Điều chính biến trở để ampe kế chỉ 
I=2.4A và kết hợp với số chỉ của vôn kế biết 
được điện trở của dây là R = 543. Sau thời gian 
t = 300s, nhiệt kế cho biết nhiệt độ tăng 
At9 = 9,59C, Biết nhiệt dung riêng của nước là 
cị¡ =42001/kg.K và của nhôm là cạ = 8801/kg.K. 
Hãy tính điện năng A của dòng điện chạy qua Hình 16.1 


ÁA 


dây điện trở trong thời gian trên. 


Hãy tính nhiệt lượng Q mà nước và bình 
nhôm nhận được trong thời gian đó. 

Hãy so sánh A với Q và nêu nhân xét, lưu ý 
răng có một phán nhỏ nhiệt lượng truyền ra môi 
trường xung quanh. 


3. Phát biểu định luật 

Mối quan hệ giữa Q, I, R và † trên đây đã được 
nhà vật lí người Anh J.P.Jun (James Prescott 
Joule, 1818§-I§89) và nhà vật lí người Nga 
H.Len-xơ (Heinrich Lenz, 1804-1865) độc lập 
tìm ra bằng thực nghiệm và được phát biểu thành 
định luật mang tên hai ông : 

Nhiệt lượng toả ra ở dây dân khi có dòng điện 
chạy qua tỉ lệ thuận với bình phương cường độ 
dòng điện, với điện trở của dây dân và thời gian 
đòng điện chạy qua. 


Hệ thức của định luật lun — Len-xơ : 


J.P.Jun 


* Lưu ý : 


Nếu đo nhiệt lượng Q bằng đơn vị calo thì hệ thức 
của định luật Jun - Len-xơ là Q =0,2412Rt. 


III- VẬN DỤNG 


Hãy giải thích điều nêu ra trong phần mở 
đầu của bài : Tại sao với cùng một dòng điện 
chạy qua thì dây tóc bóng đèn nóng lên tới nhiệt 
độ cao, còn đây nối với bóng đèn hầu như không 
nóng lên ? 

Một ấm điện có ghi 220V-1 000W được sử 
dụng với hiệu điện thế 220V đề đun sôi 2/ nước từ 
nhiệt độ ban đáu là 20°C. Bỏ qua nhiệt lượng làm 
nóng vỏ ấm và nhiệt lượng toả vào môi trường, 
tính thời gian đun sôi nước. Biết nhiệt dung riêng 
của nước là 4 200J/kg.K. 


trong đó : 


1 đo bảng ampe (A), 
R đo bằng ôm (6), 

† đo bằng giây (s) thì 
Q đo băng jun ()). 


AE 


w Nhiệt lượng toá ra ở dây dẫn khi eó dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với bình phương cường 
độ dòng điện, với điện trở của dây dẫn và thời gian dòng điện chạy qua : 


CÓ THỂ EM CHUA BIẾT 


a ay d l g 
đị nh. Quá múc đồ, theo định luật Jun ~ Len-X0, dây dẫn có thể nóng đỏ, làm chảy vỏ bọc và gây hoả 
hoạn. Sử dụng cầu chì mắc nối tiếp với mỗi dụng cụ dùng diện, khi có sự cố, cường độ dòng điện tảng lên 
quá mức cho phép, thi dây chỉ sẽ nóng chảy và ngát mạch tự động, tránh dược tổn thất. Vì thể, dây chỉ và 
dây dẫn điện phải có tiết diện được tính toán phù hợp với cường độ dòng điện định mức. 


Bảng 1 : Tiết diện của dây đồng và dây chì được quy định theo cường độ dòng điện định mức 


: : Tiết diện dây đồng (mm) Tiết diện dây chỉ (mm?) 
S02A0)7064010a16gtnlee li Lao TiitttJf2nb]fO]| | I€ETU5nhf0biset vali) 
: 


6,1 03 


25 0,5 HẠ) 
10 0,75 3,8 


BÀI I 
AE 


| BÀ I17 - BÀI TẬP VẬN DỰNG ĐỊNH LUẬT JUN = LEN-XƠ 


Một bếp điện khi hoạt động bình thường có điện 
trở R =80@ và cường độ dòng điện qua bếp khi 
đó là I=2,5A. 

a) Tính nhiệt lượng mà bếp toả ra trong 1s. 

b) Dùng bếp điện trên đề đun sôi 1,57 nước có nhiệt 
độ ban đầu là 25°C thì thời gian đun nước là 
20 phút. Coi rằng nhiệt lượng cung cấp đẻ đun sôi 
nước là có ích, tính hiệu suất của bếp. Cho biết nhiệt 
dung riêng của nước là c= 4 2001/kg.K. 

€) Mỗi ngày sử dụng bếp điện này 3 giờ. Tính tiền 
điện phải trả cho việc sử dụng bếp điện đó trong 
30 ngày, nếu giá IkW.h là 700 đồng. 


GỢI Ý CÁCH GIẢI 

a) Tính nhiệt lượng mà bếp toả ra trong ls : 
Q = 5007 (khi đó có thể nói công suât toả nhiệt của 
bếp là 2= 500W). 

b) Tính hiệu suất của bếp : 

~ Tính nhiệt lượng Q, cán cung cấp đề đun sôi nước. 
- Tính nhiệt lượng Q mà bếp toả ra. 

~ Tính hiệu suất H của bếp. 


€) Tính tiền điện : 

~ Tính điện năng A mà bếp tiêu thụ trong 30 ngày 

theo đơn vị kW.h. Đáp số : a) 500J =0,5kJ. 
- Tinh tiền điện phải trả. b) 78.75%. 

BÀI 2 c) 31 500 đồng. 


A7 


Một ấm điện có ghi 220V- I 000W được sử dụng với 
hiệu điện thế 220V để đun sôi 2! nước từ nhiệt độ ban 
đầu 20C. Hiệu suất của ấm là 90%, trong đó nhiệt 
lượng cung cấp đề đun sôi nước được coi là có ích. 
a) Tính nhiệt lượng cần cung cấp đề đun sôi lượng 
nước trên, biết nhiệt dung riêng của nước là 
42001/kg.K. 

b) Tính nhiệt lượng mà ấm điện đã toả ra khi đó. 
c) Tính thời gian đun sôi lượng nước trên. 


GỢI Ý CÁCH GIẢI 


a) Tính nhiệt lượng Q; cần cung cấp đề đun sôi 
lượng nước trên. 

b) Tính nhiệt lượng Q mà ấm điện đã toả ra. 

c) Tính thời gian đun sôi nước. 


BÀI 5 

Đường dây dẫn từ mạng điện chung tới một gia 
đình có chiều dài tổng cộng là 40m và có lõi bằng 
đồng với tiết diện là 0.,5mm2. Hiệu điện thế ở cuôi 
đường dây (tại nhà) là 220V. Gia đình này sử 
dụng các đèn dây tóc nóng sáng có tổng công suất 
là 165W trung bình 3 giờ mỗi ngày. Biết điện trở 
suất của đồng là 1,7.108G.m. 

a) Tính điện trở của toàn bộ đường đây dẫn từ 
mạng điện chung tới gia đình. 

b) Tính cường độ dòng điện chay trong đường đây 
dân khi sử dụng công suất đã chơ trên đây. 

€) Tính nhiệt lượng toả ra trên đường dây dân này 
trong 30 ngày theo đơn vị kW.h. 


GỢI Ý CÁCH GIẢI 


a) Tính điện trở R của toàn bộ đường đây dẫn từ 
mạng điện chung tới nhà. 

b) Tính cường độ dòng điện I. 

c) Tính nhiệt lượng Q toả ra trên đường dây dản. 


I- CHUẨN BỊ 


AQ 


Đáp số : a) 672 0001. 
b) 746 7001. 
c) 747s. 


Đáp số : a) 1,36. 
b)0,75A. 
c) 0,07kW.h. 


: THỰC HÀNH : KIỂM NGHIỆM MỐI QUAN HỆ Q [ƒ 
BÀI 18 TRONG ĐỊNH LUẬT JUN - LEN-XƠ 


Đối với mỗi nhóm học sinh : 

- Nguồn điện không đổi 12V-2A (lấy từ 
máy hạ thế 220V-12VW hoặc máy hạ thế 
chỉnh lưu). 

- Ampe kế có giới hạn đo 2A và độ chia nhỏ 
nhất 0.1A. 

- Biến trở loại 20@-2A. 

~ Nhiệt lượng kế 250m/, dây đốt có điện 
trở 663 bằng nicroin, quc khuấy, nhiệt kế 
có pham vi đo từ 159C tới 100°C và độ 
chia nhỏ nhất 19C. 

- 170m nước sạch (nước tinh khiết). 

- Đồng hồ bấm giây đề đo thời gian có giới 
hạn đo 20 phút và độ chia nhỏ nhất 1 giây. 
~ Năm đoạn dây nối, mỏi đoạn dài 40cm. 
Chuẩn bị sWn báo cáo thực hành như 
mẫu đã cho ở cuối bài. 


II- NỘI DUNG THỰC HÀNH 


Í. Đỏ nước vào cốc đun, sao cho khi đậy 
nắp cốc thì toàn bộ dây đốt ngâp hoàn 
†oàn trong nước. 

2. Lắp nhiệt kế qua lỗ ở nắp cốc đun. điều 
chỉnh để báu của nhiệt kế ngập trong 
nước và không chạm vào dây đốt cũng 
như không chạm đáy cốc. 

3, Đặt nhẹ nhàng cốc đun vào trong vỏ ngoài 
cách nhiệt của nhiệt lượng kế, kiểm tra để 
đảm bảo vị trí đúng của nhiệt kế. 

4. Mắc dây đốt vào mạch điện như sơ đồ 
hình 18.1. 

5. Đóng công tắc, điều chỉnh biến trở đề 
ampe kế có số chỉ I¡ = 0,6A. Dùng que 


khuấy nước nhẹ nhàng trong khoảng 
phút. Sau đó, bấm đồng hồ đo thời gian 
đun thì ngay khi đó đọc và ghi nhiệt độ 
ban đầu t† vào bảng 1. Trong khi đun, 
thường xuyên khuấy để nước có nhiệt độ 
đồng đều. Đun nước trong 7 phút, ngay 
cuối thời gian này đọc và ghi nhiệt độ t9 
của nước vào bảng ]. 

á. Trong lần thí nghiệm thứ hai, để nước 
trong cốc đun trở lại nhiệt độ t† ban đầu 
như lản thí nghiệm thứ nhất. Điều chỉnh 
biển trở để ampe kế có số chỉ l; = 1,2A. 
Làm tương tự như trên, đo và ghi nhiệt độ 
ban đầu t‡, nhiệt độ cuối tý của nước cũng 
với thời gian đun là 7 phút. 

Z7. Trong lân thí nghiệm thứ ba, lại để 
nước trong cốc đun nguội trở lại nhiệt độ 
tÿ ban đầu như lần thí nghiệm thứ nhất. 
Điều chỉnh biến trở để ampe kế có số chỉ 
1z = 1,8A. Làm tương tự như trên đề xác 
định các nhiệt độ đảu t† và cuối t$ của 
nước cũng trong thời gian đun là 7 phút. 
8. Thực hiện các công việc tiếp theo như 
yêu cầu của mẫu báo cáo. 


Hình 18.1 


III- MẪU BÁO CÁO 


THỰC HÀNH : KIEIM NGHIỆM MỐI QUAN HỆ O[Ÿ TRONG ĐỊNH LUẬT UUN-LEN-XƠ 


HQ nVd LETE 0inisssiSia 0EUn5121961405 16) 161109 518101518555 OP) T06520 080905012053 469-4 1/3 


1. Trả lời câu hỏi 


a) Nhiệt lượng toả ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua phụ thuộc vào những yếu 
tố nào và sự phụ thuộc đó được biểu thi bằng hệ thức nào ? 


b) Nhiệt lượng Q được dùng để đun nóng nước có khối lượng mị và làm nóng cốc đựng 
nước có khối lượng mạ , khi đó nhiệt độ của nước và cốc tăng từ tŸ tới t9. Nhiệt dung 
riêng của nước là c¡ và nhiệt dung riêng của chất làm cốc là cạ. Hệ thức nào biểu thị 
mối liên hệ giữa Q và các đại lượng mị , mạ, cị. c¿, t† „ t9? 

c) Nếu toàn bộ nhiệt lượng toả ra bởi dây dân điện trở R có dòng điện cường độ I 
chạy qua trong thời gian t được dùng đề đun nóng nước và cốc trên đây thì độ tăng 
nhiệt độ At9 = t9 — t9 liên hệ với cường độ dòng điện I bởi hệ thức nào ? 


2. Độ tăng nhiệt độ At” khi đun nước trong 7 phút với dòng điện có cường độ khác nhau 
chạy qua dây đốc 


Bảng 1 


Kết quả đo| Cường độ Nhiệt độ Nhiệt độ | Độ tăng nhiệt độ 
= điện I (A)| ban đầu tỆ cuối t3 NI 


¬.. m ` `. 
a) Tính tỉ số —c YVà§o sánh với tỉ số -- 
T 
` _ ` `. . 
b) Tính tỉ số —— và so sánh với tỉ số ~3. 
Att lũ 

3. Kết luận 


Từ các kết quả trên, hãy phát biều mối quan hệ giữa nhiệt lượng Q toả ra trên dây dân 
với cường độ dòng điện I chạy qua nó. 


HN ¡Í:NH, SÚ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN 


I- AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN 


I. Nhớ lại các quy tắc an toàn khi sử dụng điện 
đã học ở lớp 7 


Chỉ làm thí nghiệm với các nguồn điện có hiệu 
điện thể dưới bao nhiêu vôn ? 


[33 Phải sử dụng các dây dẫn có vỏ bọc như thế nào ? 


Cần mắc thiết bị gì cho mỗi dụng e điện để 
ngắt mạch tự động khi đoản mạch ? 


Khi tiếp xúc với mạng điện gia đình thì cần 
lưu ý gì ? Vì sao ? 


@ 2. Một số quy tắc an toàn khác khi sử dụng điện 


Bóng đèn treo bị đứt dây tóc, cắn phải thay 
bóng đèn khác. Hảy cho biết vì sao những việc 
làm sau đây đảm bảo an toàn điện : 

+ Nếu đèn treo dùng phích cắm thì phải rút phích 
cắm khỏi ồ lấy điện trước khi tháo bóng đèn hỏng 
và lắp bóng đèn khác. 

+ Nếu đèn treo không dùng phích cắm thì phải 
ngắt công tắc hoặc tháo cầu chì trước khi tháo 
bóng đèn hỏng và lắp bóng đèn khác. 

+ Đảm bảo cách điện giữa người và nền nhà (như 
đứng trên ghế nhựa hoặc bàn gô khô) trong khi 
tháo bóng đèn hóng và lắp bóng đèn khác. 

Nối đất cho vỏ kim loại của các dung cụ điện 
là một biên pháp đảm bảo an toàn điên. 

+ Khi sử dụng các dụng cụ điện này, tay ta thường 
tiếp xúc với vỏ kim loại của chúng. Để đảm bảo 
an toàn, vỏ kim loại của dụng cụ điện được nối 
bằng một dây dản với chốt thứ ba của phích cắm 
và được nối đất qua lỏ thứ ba của ổ lấy điện. Hãy 
chỉ ra trên hình 19.1 đây nối dụng cụ điện với đất 
và đòng điện chạy qua dây dản nào khi dụng cụ 
này hoạt động bình thường. 


Võ kim loại 


Ổ cám 


Hình 19.1 
E4 


+ Trong trường hợp ở hình 19.2, dây dản điện bị 
hở và tiếp xúc với vỏ kim loại của dụng cụ. Nhờ 
đây tiếp đất mà người sử dụng nếu chạm tay vào 
vỏ dụng cụ cũng không bị nguy hiểm. Hay giải 
thích vì sao. 


II - SỬ DỤNG TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG 


e Í. Cân phải sử dụng tiết kiệm điện năng 

m Việc sử dụng tiết kiệm điện năng có một số lợi 
ích dưới đây : 

+ Giảm chi tiêu cho gia đình. 


+ Các dụng cụ và thiết bị điện được sử dụng lâu 
bền hơn. 


+ Giảm bớt các sự cố gây tồn hại chung do hệ 
thống cung cấp điện bị quá tải, đặc biệt trong 
những giờ cao điềm. 


+ Dành phần điện năng tiết kiệm cho sản xuất. 


[#4 Hay thử tìm thêm những lợi ích khác của việc 
sử dụng tiết kiệm điện năng, 


e 2. Các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện năng 
Hãy viết công thức tính điện năng sử dụng. 


Từ đó hãy cho biết, để sử dụng tiết kiệm điện 
năng thì : 


! Cân phải lựa chọn, sử dụng các dụng cụ hay 
thiết bị điện có công suất như thế nào ? 


+ Có nên cho bộ phận hẹn giờ làm việc khi sử dụng 
các dụng cụ hay thiết bị điện hay không ? Vì sao 2 


III- VẬN DỰNG 

Một bạn hay quên tắt điện khi rời khỏi nhà. 
Em hãy nghỉ cách giúp bạn này để tránh lãng phí 
điện và đảm bảo an toàn điện. 


E2 


'Võ kim loại 


“Á, 


Hình 19.2 


Trong gia đình, các thiết bị nung nóng bằng 
điện sử dụng nhiều điện năng. Biện pháp tiết kiệm 
nào dưới đây là hợp lí nhất ? 

A, Không sử dụng các thiết bị nung nóng bằng điện. 
B. Không đun nấu bằng bếp điện. 


€. Chỉ sử dụng các thiết bị nung nóng bàng điện 
có công suất nhỏ trong thời gian tối thiểu cần thiết. 


D. Chỉ dun nấu bằng điện và sử đụng các thiết bị 
nung nóng khác như bàn là. máy sấy tóc... trong 
thời gian tối thiểu cần thiết. 

Một bóng đèn dây tóc giá 3 500 đồng, có công 
suất 75W, thời gian thấp sáng tối đa 1 000 giờ. 
Một bóng đèn coimpäc (compact fluorescent lamp, 
hình 19.3) giá 60 000 đồng, công suất 15W. có đô 
sáng bằng bóng đèn dây tóc nói trên, thời gian 
thắp sáng tối đa 8 000 giờ. 

+ Tính điện nảng sử dụng của mỏi loại bóng đèn 
trên trong 8 000 giờ. 

+ Tính toàn bộ chỉ phí (tiền mua bóng điện và tiền 
điện phải trả) cho việc sử dụng mỏi loại bóng đèn 
này trong 8 000 giờ, nếu giá IkW.h là 700 đồng. 
+ Sử dụng loại bóng đèn nào có lợi hơn ? Vì sao ? 


Hình 19.3 


Gần phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn khi sử dụng điện, nhất là với mạng điện 
dân dụng, vì mạng điện này có hiệu điện thế 220V nên có thổ gây nguy hiểm tới tính mạng. 


Cần lựa chọn sử dụng các dụng cụ và thiết bị điện có công suất phù hợp và chỉ sử dụng 
chúng trong thời gian cần thiết. 


CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT 


Nói chung, điện năng sản xuất ra cần được sử dụng ngay vì không thể chứa điện năng vào kho để dự 
trữ dễ dàng và rẻ tiền như than, dầu hoặc khí đốt. Vào ban đêm, lượng điện năng sử dụng nhỏ, nhung 
các nhà máy điện vẫn phải hoạt động. Do đó, để khuyến khích việc sử dụng điện vào ban đêm, ở nhiều 
nước giá điện trong những giờ này rất rẻ và sử dụng công tơ riêng tự động đếm lượng điện năng này. 


E^a 


| BÀI 20 _ | 20 TỔNG KẾT CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC 


I- TỰ KIỂM TRA 


1. Cường độ dòng điện I chạy qua một dây 
dân phụ thuộc như thể nào vào hiệu 
điện thể U giữa hai đầu dây dân đó ? 


2. Nếu đặt hiệu điện thế U giữa hai đầu 
một đây dẫn và [ là cường độ dòng điện 
chay qua dây dân đó thì thương số % 
là giá trị của đại lượng nào đặc trưng 
cho dây dân ? Khi thay đổi hiệu điện 
thế U thì giá trị này có thay đổi không 2 
Vì sao ? 


3. Vẻ sơ đồ mạch điện, trong đó có sử 
dụng ampe kế và vôn kế đề xác định 
điện trở của một dây dân. 


4. Viết công thức tính điện trở tương 
đương đổi với : 
a) Đoạn mạch gồm hai điện trở Rị và 
Rạ mắc nối tiếp. 
b) Đoạn mạch gồm hai điện trở Rị và 
R› mắc song song. 

5. Hãy cho biết : 
a) Điện trở của dây dân thay đổi như 
thế nào khi chiều dài của nó tăng lên 
ba lần 2? 
b) Điện trở của dây dẫn thay đổi như 
thế nào khi tiết điện của nó tăng lên 
bốn lần ? 
e) Vi sao dựa vào điện trở suất có thể 
nói đồng đản điện tốt hơn nhôm ? 
đ) Hệ thức nào thể hiện mối liên hệ 
giữa điện trở R của dây đẫn với 
chiều dài /, tiết diện S và điện trở 
suất p của vật liệu làm dây dân ? 

EA 


6. Viết đầy đủ các câu dưới đây : 
a) Biến trở là một điện trở..... Và có 
thể được dùng để..... 
b) Các điện trở dùng trong kĩ thuật có 
ích thước..... Và CÓ trị số được. .... 
oặc được xác định theo các..... 


7. Viết đây đủ các câu dưới đây : 

a) Số oát ghi trên môi dụng cụ điện cho 
DI  (oassa2 

) Công suất tiêu thụ điện năng của 
một đoạn mạch bằng tích..... 

8. Hay cho biết : 

a) Điện năng sử dụng bởi một dụng cụ 
điện được xác định theo công suất, hiệu 
điện thế, cường độ dòng điện và thời gian 
sử dụng bằng các công thức nào ? 


b) Các dụng cụ điện có tác dụng gì 
trong việc biến đổi năng lượng ? Nêu 
một số ví dụ. 

9. Phát biểu và viết hệ thức của định luật 
Jun — Len-xơ. 


10. Cần phải thực hiện những quy tắc nào 
để đảm bảo an toàn khi sử dụng điện ? 
11. Hãy cho biết : 


a) Vì sao phải sử dụng tiết kiệm điện 
năng ? 


b) Có những cách nào để sử dụng tiết 
kiệm điện năng 2 


II- VẬN DỤNG 


12. Đặt môi hiệu điện thế 3V vào hai đầu 
đây dẫn bằng hợp kim thì cương độ 
đòng điện chạy qua dây dẫn này là 
0,2A. Hỏi nếu tăng thêm 12V nữa cho 
hiệu điện thế giữa hai đầu dây dân này 
thì cường độ dòng điện qua nó có giá 
trị nào dưới đây ? 

A.0,6A. 
B.0.8A. 
€. 1A. 


D. Một giá trị khác các giá trị trên. 


13. Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu các 
đây dẫn khác nhau và đo cường độ dòng. 
điện I chạy qua môi dây đản đó. Câu 
phát biểu nào sau đây là đúng khi 
tính thương số + cho mỏi dây dẫn ? 


A. Thương số này có giá trị như nhau 
đối với các đây dẫn. 

B. Thương số này có giá trị càng lớn 
đối với dây dân nào thì dây dân đó có 
điện trở càng lớn. 

€. Thương số này có giá trị càng lớn đối 
với dây dân nào thì dây dân đó có điện 
trở càng nhỏ. 

D. Thương số này không có giá trị xác 
định đối với mỏi dây dân. 


14. Điện trở Rị¡ = 3063 chịu được dòng 
điện có cường độ lớn nhất là 2A và 
điện trở Ra = 1062 chịu được dòng điện 
có cường độ lớn nhất la 1A. Có thể 
mắc nối tiếp hai điện trở này vào hiệu 
điện thế nào dưới đây ? 

A. 80V, vì điện trở tương đương của 
mạch là 406 và chịu được dòng điện 
có cường độ lớn nhất 2A. 


B. 70V, vì điện trở Rị chịu được hiệu 
điện thế lớn nhất 60V, điện trở R; chịu 
được 10V. 


€.120V, vì điện trở tương đương của 
mạch là 4063 và chịu được dòng điện 
có cường độ tổng cộng là 3A. 

D. 40V, vì điện trở tương đương của 


mạch là 40@ và chịu được dòng điện 
có cường độ 1A. 


15. Có thể mắc song song hai điện trở đã 
cho ở câu 14 vào hiệu điện thế nào 
dưới đây ? 

A, 10V. 
B.22,5V. 
Œ. 60V. 
D. 15V. 


16*. Một dây dân đồng chất, chiều dài ỉ, 
tiết điện § có điện trở là 1262 được gập 
đôi thành dây dân mới có chiếu dài 4. 


Điện trở của dây dẫn mới này có trị số : 
A.68. 

B.2. 

Œ. 129. 

D.3@. 


17*. Khi mắc nối tiếp hai điện trở Rị và 
Rạ vào hiệu điên thể 12V thì dòng điện 
qua chúng có cường độ I = 0,3A. Nếu 
mắc song song hai điện trở này cũng 
vào hiệu điện thể 12V thì dòng điện 
mạch chính có cường độ Ù' = I,6A. 
Hãy tính Rị và R¿. 


l.. 2 


18. a) Tại sao bộ phận chính của những, 
dụng cụ đốt nóng bằng điện đều làm 
bằng dây dẫn có điện trở suất lớn ? 

b) Tính điện trở của ấm điện có ghi 
220V-1 000W khi ấm hoạt động 
bình thường. 

€) Dây điện trở của ấm điện trên đây 
làm bằng nicrom dài 2m và có tiết diện 
tròn. Tính đường kính tiết diện của dây 
điện trở này. 


19. Một bếp điện loại 220V-I 000W được 
sử dụng với hiệu điện thế 220V đề đun 
sói 2 nước có nhiệt độ ban đầu 25C. 
Hiệu suất của quá trình đun là 85%. 

a) Tính thời gian đun sôi nước, 
biết nhiệt dung riêng của nước là 
4.2001/kg.K. 

b) Mỗi ngày đun sôi 4Ï nước bằng 
bếp điện trên đây với cùng điều kiện 
đã cho, thì trong ] tháng (30 ngày) 
phải trả bao nhiêu tiền điện cho việc 
đun nước này ? Cho rằng giá điện là 
700 đồng mỗi kW.h. 

c) Nếu gập đôi đây điện trở của bếp 
này và vản sử dụng hiệu điện thể 
220V thì thời gian đun sôi 2 nước có 
nhiệt độ ban đáu va hiệu suât như trên 
là bao nhiêu ? 


¬^) 


20. Một khu dân cư sử dụng công suất 
điện trung bình là 4,95kW với hiệu 
điện thế 220V, Dây tải điện từ trạm 
cung cấp tới khu dân cư này có điện 
trở tổng cộng là 0,462. 

a) Tính hiệu điện thế giữa hai đầu 
đường đây tại trạm cung cấp điện. 

b) Tỉnh tiền điện mà khu này phải 
trả trong một tháng (30 ngày), biết 
rằng thời gian dùng điện trong một 
ngày trung binh là 6 giờ và giá điện 
là 700 đồng mỏi kW.h. 

c) Tính điện năng hao phí trên dây tải 
điện trong một tháng. 


CHƯƠNG II ĐIỆN IIẾI 


Máy biến thế đặt ngoài trời 


Nam châm điện có đặc điểm gì giống và khác nam châm vinh củu ? 


Từ trường tồn tại ở đâu ? Làm thế nào nhận biết được từ trường ? Biểu diễn 
từ trường bằng hình vẽ như thế nào ? 

Lực điện từ do từ trường tác dụng lên dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng có 
đặc điểm gì ? 

Ÿ Trong điều kiện nào thì xuất hiện dòng điện cảm úng ? 

Máy phát điện xoay chiều có cấu tạo và hoạt động như thế nào ? 

Vi sao ở hai đầu đường dây tải điện phải đặt máy biến thế ? 


l¬y 2 


| BÀI 21 _| NAM CHÂM VĨNH Cửu 


Tổ Xung Chi là nhà phát minh của Trung Quốc thế ki V. Ông đã chế ra xe chỉ nam. Đặc 
điểm của xe này là dù xe có chuyển động theo hướng nào thì hình nhân đặt trên xe cũng 
chỉ tay về hướng Nam. Bí quyết nào đã làm cho hình nhân trên xe của Tổ Xung Chi luôn 


luôn chỉ hướng Nam 2 


I- TỪ TÍNH CỦA NAM CHÂM 


Í. Thí nghiệm 

K8Ï Nhớ lại kiến thức về từ tính của nam châm ở 
lớp 5 và lớp 7, hãy đề xuất và thực hiện một thí 
nghiệm để phát hiện xem một thanh kim loại có 
phải là nam châm hay không. 

[#3 Đặt kim nam châm trên giá tháng đứng như 
mô tả trên hình 21.1. 

+ Khi đã đứng cân bằng, kim nam châm nằm dọc 
theo hướng nào ? 

+ Xoay cho kim nam châm lệch khỏi hướng vừa 
xác định, buông tay. Khi đã đứng cân bằng trở lại, 
kim nam châm còn chỉ hướng như lúc đảu nữa 
không ? Làm lại thí nghiệm hai lản và cho nhận xét. 
2. Kết luận 

Bình thường, kim (hoặc thanh) nam châm tự do, 
khi đã đứng cân bảng luôn chỉ hướng Nam - Bắc. 
Một cực của nam châm (còn gọi là từ cực) luôn chỉ 
hướng Bắc (được gọi là cực Bắc), còn cực kia luôn 
chỉ hướng Nam (được gọi là cực Nam). 


J¬- Í 


đình 21.1 


mø Người ta sơn các màu khác nhau đề phân biệt 
các †ừ cực của nam châm. Nhiều khi trên nam cham 
có ghi chữ N (tiếng Anh viết la North) chỉ cực Bác, 
chư S (tiếng Anh viết là South) chỉ cực Nam. 


Ngoài sắt. thép, nam châm còn hút được niken, 
côban, øadôlini... Các kim loại này là những vật liệu 
từ. Nam châm hầu như không hút đồng, nhôm và 
các kim loại không thuộc vật liệu từ. 

Hình 21.2 là ảnh chụp một số nam châm vĩnh cửu 
(thường gọi là nam châm) được dùng trong phòng. 
thí nghiệm và đời sống (, 


II- TƯƠNG TÁC GIỮA HAI NAM CHÂM 
I. Thí nghiệm 


Đưa từ cực của hai nam châm lại gần nhau 
(hình 21.3). Quan sát hiện tượng, cho nhận xét. 
Si Đối đầu của một trong hai nam châm rồi đưa 
lại gần nhau. Có hiện tượng gì xảy ra với các 
nam châm ? 


2. Kết luận 


Khi đưa từ cực của hai nam châm lại gần nhau thì 
chúng hút nhau nếu các cực khác tên, đầy nhau 
nếu các cực cùng tên. 


II - VẬN DỤNG 


“Theo em, có thể giải thích thẻ nào hiện tượng 
hình nhân đặt trên xe của Tổ Xung Chí luôn luôn 
chỉ hướng Nam ? 

Người ta dùng la bàn (hình 21.4) để xác định 
hướng Bắc, Nam. Tìm hiểu cấu tạo của la bàn. 
Hãy cho biết bộ phận nào của la bàn có tác dụng 
chỉ hướng. Giải thích. Biết rằng mặt số của la bàn 
có thể quay độc lập với kim nam châm. 


r3 
¬= 


Tình 212 


"T 


Hình 21.3 


Hình 214 


() Trọn lợ sách này quy ước : Đối với các hình nam châm, đầu có màu ghỉ nhạt tíng với cực Nam (S). 


đâu có màu đậm ứng với cực Bắc (N). 


¬Ÿ 


Hãy xác định tên từ cực 
của các nam châm thường 
dùng trong phòng thí nghiệm 
(nam châm thằng, nam châm 
chữ U, kim nam châm), 


Xác định tên các từ cực của 
thanh nam châm trên hình 2 1.5. 


Tình 21.5 


®& Nam châm nào cũng có hai từ cực. Khi để tự do, cực luôn chỉ hướng Bắc gọi là cục Bắc, còn 
cục luôn chỉ hướng Nam gọi là cực Nam. 


Khi đặt hai nam châm gần nhau, các từ cực cùng tên đây nhau, các từ cực khác tên hứt nhau. 


CÓ THỂ EM CHUA BIẾT 


Vào năm 1600, nhà vật lí người Anh W.Ghin-bớt (Wiliam Gilbert, 1540-1603), đã đưa ra giả thuyết 
Trái Đất là một nam châm khổng lỏ. Để kiểm tra giả thuyết của mình, Ghin-bớt đã làm một quả cầu lớn 
bảng sắt nhiễm từ, gọi nó là "Trái Đất ti hon” và đặt các từ cực của nó ở các địa cục. Đưa la bàn lại gần 
Trái Đất tí hon ông thấy trừ ở hai cục, còn ở mọi điểm trên quả cầu, kim la bàn đều chỉ hướng Nam - Bảc. 
Hiện nay vân chua có sự giải thích chỉ tiết và thoả đáng về nguồn gốc từ tính của Trái Đất. 


| BÀI 22 _| TÁC DỰNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN - TỪ TRƯỜNG 


Ở lóp 7 chúng ta đã biết, cuộn dây có dòng điện chạy qua có tác dụng từ. Phải chăng chỉ 
có dòng điện chạy qua cuộn dây mới có tác dụng từ 2 Nếu dòng điện chạy qua dây dẫn 
thẳng hay dây dẫn có hình dạng bất kì thì nó có tác dụng từ hay không 2 


I- LỰC TỪ 

1. Thí nghiệm 

Bồ trí thí nghiệm như hình 22.1 sao cho lúc công 
tác K mở, dây dản AB song song với kim nam 
châm đang đứng yên. 


ong công tác K. Quan sát va cho biết có hiện 
tượng gì xảy ra với kim nam châm. Lúc đã nằm 
cân bảng, kim nam châm còn song song với dây 
đân nữa không ? 


2. Kết luận 


Dòng điện chạy qua dây dản tháng hay dây dân có 
hinh dạng bất ki đều gây ra tác dụng lực (gọi la lực 
từ) lên kim nam châm đặt gản nó. Ta nói rằng 
đong điện cö tác dụng từ. 


II- TỪ TRƯỜNG 
1. Thí nghiệm 


Một kim nam châm (gọi là nam châm thử) được 
đặt tự do trên trục thắng đứng, đang chỉ hướng 
Nam - Bắc. Dưa nó đến các vị trí khác nhau xung 
quanh dây dẫn có dòng điện hoặc xung quanh 
thanh nam châm. 


Có hiện tượng gì xảy ra với kim nam châm ? 


Ở mỗi vị trí, sau khi nam châm đã đứng yên, 
xoay cho nó lệch khỏi hướng vừa xác định, buông 
tay. Nhân xét hướng của kim nam châm sau khi 
đã trở lại vị trí cân bằng, 

2. Kết luận 

- Không gian xung quanh nam châm, xung quanh 
dòng điện có khả năng tác dụng lực từ lên kim 
nam châm đặt trong nó. Ta nói trong không gian 
đó có từ trường. 


Hình 22.1 


- Tại mỏi vị trí nhất định trong từ trường của thanh nam châm hoặc của dòng điện, 
kim nam châm đều chỉ một hương xác định. 
3. Cách nhận biết từ trường 


Người ta không nhân biết được trực tiếp từ trường bằng giác quan mà phải bằng các 
dụng cụ riêng, ví dụ như dùng kim nam châm. 

a) Tù các thí nghiệm đã làm ở trên, hãy rút ra cách dùng kim nam châm đề phát hiện 
ra từ trường. 

b) Kết luận 

Nơi nào trong không gian có lực từ tác dụng lên kim nam châm thì nơi đó có từ trường. 


III- VẬN DỤNG 

Nếu có một kim nam châm thì em làm thẻ nào đề phát hiện ra trong dây dân AB 
có đòng điện hay không ? 

[#] Thí nghiệm nào đã làm với nam châm chứng tỏ rằng xung quanh Trái Đất có 
từ trường ? 

[#i Tại một điềm trên bàn làm việc, người ta thử đi thử lại vẫn thấy kim nam châm 
luôn nằm đọc theo một hướng xác định, không trùng với hướng Nam - Bác. Từ đó có 
thể rút ra kết luận gì về không gian xung quanh kim nam châm ? 


® Không gian xung quanh nam châm, xung quanh dòng điện tồn tại một tù trường. 
Nam châm hoặc dòng điện đều có. khả năng tác dụng lục từ lên kim nam châm đặt gần nó. 


® Người ta dùng kim nam châm (gọi là nam châm thủ) để nhận biết từ trường 


CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT 


Thí nghiệm trên hình 22.1 được gọi 
là thí nghiệm Ơ-xtét do nhà vật lí học 
người Đan Mạch H.C.Ơ-xtét (Hans 
Christian Oersted, 1777-1851), tiến 
hành năm 1820. Phát kiến của 
Ơ-xtét về sự liên hệ giữa điện và từ 
(mà hàng ngàn năm về trước con 
người vẫn coi là hai hiện tượng tách 
biệt, không có liên hệ gì với nhau) 
mỏ đầu cho bước phát triển mới của 
điện từ học thế kỉ XIX và XX. 


Thí nghiệm về tác dụng từ của dòng HH.C.Ø-vtét Ø-xiết (người đứng thứ nhất bên trái) 
điện của Ơ-xtét là œơ sở cho sự ra làm thí nghiệm tác đụng từ của 
đời của động cơ điện. đòng điện năm 1820 


2 


| BÀI 23 _| TỪ PHỔ - ĐƯỜNG SỨC TỪ 


Ta đã biết xung quanh nam châm, xung quanh dòng điện có từ trường. Bằng mắt thường 
chúng ta không thể nhìn thấy từ trường. Vậy làm thế nào để có thể hình dung ra từ 


trường và nghiên cứu từ tính của nó một cách dễ dàng, thuận lợi 2 


I- TỪ PHỔ 
1. Thí nghiệm 


Răc đều một lớp mạt sắt lên tấm nhựa trong, 
phảng. Đặt tấm nhựa này lên trên một thanh nam 
châm rồi gỏ nhẹ. Quan sát hình ảnh mạt sắt vừa 
được tạo thành trên tấm nhựa (hình 23.1). 


Các mạt sắt xung quanh nam châm được sắp 
xếp như thế nào ? 


2. Kết luận 


Trong từ trường của thanh nam châm, mạt sắt 
được sắp xếp thành những đường cong nối từ cực 
này sang cực kia của nam châm. Càng ra xa nam 
châm, những đường này càng thưa dản. 

m Nơi nào mạt sắt dày thì từ trường mạnh, nơi 
nào mạt sắt thưa thì từ trường yếu. 

m Hình ảnh các đường mạt sắt xung quanh nam 
châm trên hình 23.1 được gọi là từ phổ. Từ phổ 
cho ta một hình ảnh trực quan về từ trường. 


II-ĐƯỜNG SỨC TỪ 
1, Vẽ và xác định chiêu đường sức từ 


Sử dụng kết quả thí nghiêm tao ra từ phổ của 
thanh nam châm (hình 23.1). 

a) Dùng bút chì tô dọc theo các đường mạt sắt nối 
từ cực nọ sang cực kia của nam châm trên tấm 
nhựa, ta sẽ được các đường liên nét, biểu diễn 
đường sức của từ trường (gọi là đường sức từ, mô 
tả trên hình 23.2). 

b) Dùng các kim nam châm nhỏ đảt nối tiếp nhau 
trên một đường sức từ vừa vẻ được. 


Nhận xét về sự sắp xếp của các kim nam 
châm nằm dọc theo một đường sức từ (hình 23.3). 


Hình 23.1 


Hình 23.2 


> 


Hình 23.3 


2 


m Đường sức từ cho phép ta biểu diễn từ trường. Người ta quy ước chiều đường sức 
từ là chiều đi từ cực Nam đến cực Bắc xuyên dọc kim nam châm được đặt cân bằng 
trên đường sức đó. 


©) Hay dùng mũi tên đánh dấu chiều các đường 
Sức từ vừa vẽ được. 

Đường sức từ có chiều đi vào cực nào và đi ra 
từ cực nào của thanh nam châm ? 

2. Kết luận 

a) Các kim nam châm nối đuôi nhau dọc theo một 
đường sức từ. Cực Bắc của kim này nối với cực 
Nam của kim kia. 

b) Mỗi đường sức từ có một chiều xác định. Bên 
ngoài nam châm, các đường sức từ có chiều đi ra Ề : 
từ cực Bắc, đi vào cực Nam của nam châm. Hình 2341 


©) Nơi nào từ trường mạnh thì đường sức từ dày, 


nơi nào từ trường yếu thì đường sức từ thưa. sữa: 


III - VẬN DỤNG 


Hình 23.4 cho hình ảnh từ phổ của nam châm Hình 23.5 
chữ U. Dựa vào đó, hãy vẻ các đường sức từ của 
nó. Nhận xét vẻ dạng các đường sức từ ở khoảng 
giữa hai từ cực. 

Biết chiều một đường sức từ của thanh nam 
châm như trên hình 23.5. Hãy xác định tên các từ 
cực của nam châm. 


Hình 23.6 cho hình ảnh từ phổ của hai nam 
châm đặt gần nhau. Hãy vẽ một số đường sức từ 
và chỉ rõ chiều của chúng. Hình 236 


'Tù phố là hình ảnh cụ thể về các đường sức từ. Có thể thu được từ phố băng cách rắc mạt sắt lên 
tấm nhụa đặt trong từ trưởng và gõ nhẹ. 


Các đường súc từ có chiều nhất định. Ở bên ngoài thanh nam châm, chúng là những đường cong 
đi ra từ cục Bắc, đi vào cực Nam của nam châm. 


CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT 


Trong thí nghiệm tạo từ phổ (hình 23.1), để có từ phổ của thanh nam châm thì tấm nhựa phải được đặt 
trên mặt phẳng nằm ngang, trùng với mật của thanh nam châm. Lúe đó, các đường mạt sát sắp xếp dọc 
theo các đường súc tử. Trong trường hợp tấm nhụa đật nghiêng so với bẻ mặt của thanh nam châm thì 
ta vẫn có tập hợp các đường mạt sát sáp xếp có trật tụ. Nhưng. đường mạt sát lại không nằm dọc theo 
các đường sức từ. Hình ảnh các đường mạt sát trong trường hợp này không phải là từ phổ. 


RA 


ầ TỪ TRƯỜNG CỦA ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN 
BÀI 24 CHẠY QUA 


Chúng ta đã biết từ phổ và các đường súc từ biểu diễn từ trường của thanh nam châm. Còn 
từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua thì được biểu diễn như thế nào 2 


I- TỪ PHỔ, ĐƯỜNG SỨC TỪ CỦA 
ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA 


1. Thí nghiệm 

Rắc đều một lớp mat sắt trên tấm nhựa có luồn 
sản các vòng dây của một ống dây dẫn có dòng 
điện chạy qua. Gõ nhẹ tấm nhựa. 

a) Quan sát từ phổ vừa được tạo thành bên trong 
và bên ngoài ống dây (hình 24.1). 


So sánh với từ phổ của thanh nam châm và 
cho biết chúng có gì giống nhau, khác nhau. 

Hình 24.1 
b) Dựa vào các đường mạt sắt, hãy vẻ một vài 
đường sức từ của ống dây ngay trên tấm nhựa. 


Nhận xét về hình dạng của các đường súc từ. 
€) Đặt các kim nam châm nối tiếp nhau trên một 
trong các đường sức từ vừa vẽ được (hình 24.2). 
Vẽ mũi tên chỉ chiều của đường sức từ. 


Cho nhận xét về chiều của đường sức từ ở hai 
đầu ống dây so với chiều các đường sức từ ở hai 
cực của thanh nam châm. 


Hình 242 


RE 


2. Kết luận 

a) Phản từ phổ ở bén ngoài của ống đây có dòng điện 
chay qua và bên ngoài của thanh nam châm giống nhau. 
Trong lòng ống dây cũng có các đường sức từ, được sắp 
xếp gần như song song với nhau. 

b) Đường sức từ của ống dây là những đường cong 
khép kín. 

c) Giống như thanh nam châm, tại hai đầu ống dây, các 
đường sức từ có chiều cùng đi vào một đầu và cùng đi 
ra ở đầu kia, 

m Hai đầu của ống dây có dòng điện chạy qua cũng là 
hai từ cực. Đầu có các đường sức từ đi ra gọi là cực Bắc, 
đầu có các đường sức từ đi vào gọi là cực Nam. 


lI- QUY TẮC NĂM TAY PHẢI 


e Í. Chiêu đường sức từ của ống dày có dòng điện chạy 
qua phụ thuộc vào yếu tố nào ? 


a) Trong thí nghiệm được mô tả trên 
hình 24.1, hãy dự đoán xem nếu đồi 
chiều dong điện qua ống dây thì 
chiều đường sức từ của ống dây có 
thay đổi không. 

b) Làm thí nghiêm, đồi chiều dòng 
điện và dùng nam châm thử đề kiểm 
tra lai dự đoán của em. 

©) Kết luận : Chiều đường sức từ của 
ống dây phụ thuộc vào chiều của dòng. 
điện chạy qua các vòng dây. 

ø@ 2. Quy tắc nắm tay phải 

a) Đề xác định một cách thuận tiện chiều đường sức từ 
của ống dây khi biết chiều dong điện, người ta sử dụng, 
quy tắc nắm tay phải, được mô tả trên hình 24.3 và 
được phát biểu như sau : 

Năm bàn tay phải, rồi đặt sao cho bốn ngón tay hướng 
theo chiêu dòng điện chạy qua các vòng dây thì ngón 
tay cái choái ra chỉ chiêu của đường sức từ trong lòng 
ống dây. 

b) Áp dụng quy tắc nắm tay phải đề xác định chiều đường 
sức từ trong lòng ống dây khi đổi chiều dòng điện chạy 
qua các vòng dây vẻ ở hình 24.3. 


RE 


Tình 24.3 


III- VẬN DỤNG 


A B 
Si Cho ống dãy AB có dòng diện chạy qua. Một p)DD : 
nam châm thử đặt ở đầu B của ống dây, khi đứng 


yên nằm định hướng như hình 24.4. Xác định tên Hình 244 
các từ cực của ống dây. 

Trên hình 24.5 có một kim nam châm bị về 

sai chiêu. Hãy chỉ ra đó là kim nam châm nào và 


` 4i >> P 
1 
vẽ lại cho đúng. Dùng quy tắc nắm tay phải xác  =#®#“ —~ 
định chiều dòng điện chạy qua các vòng dây. A .— B 


Hình 24.6 cho biết chiều dòng điện chạy qua Hình 24-5 
các vòng dây. Hãy dùng quy tắc nắm tay phải để 
xác định tên các từ cực của ống dây. 


LỒ B 
Hình 246 


Phần tù phổ ở bên ngoài ống dây có dòng diện chạy qua rất giống phân từ phổ ở bân ngoài 
thanh nam châm. 


Quy tắc nám tay phải : Nắm bàn tay phải, rồi đặt sao cho bốn ngón tay hướng theo chiều dòng 
điện chạy qua các vòng dây thì ngón tay cái choãi ra chỉ chiều của đường súc từ trong lòng 
ống dây. 


CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT 


Trong | thí nghiệm tạo từ phổ của nam châm thẳng, ta không thấy các đường mạt sắt nhu các đường 
mại sắt chạy trong lòng ống dây có dòng điện. Điều đó không có nghĩa là trong lòng nam ghiàm 
thằng không có các đường sức từ. Thật ra, trong lòng nam châm thảng vẫn có các đường sức tù, 
giống như trong lòng ống dây. 


"7 


SỰ NHIÊM TỪ CỦA SẮT; THÉP - NAM CHÂM ĐIỆN 


Một nam châm điện mạnh có thể. hút được xe tải nặng hàng chục tấn, trong khi đó chưa 
có nam châm vinh cửu nào có được lực hút mạnh như vậy. Nam châm điện được tạo ra 


như thế nào, có gì lợi hơn so với nam châm vĩnh cửu 2 


I- SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT, THÉP 


I. Thí nghiệm 

a) Bố trí thí nghiệm như hình 25.1. 

- Đóng công tắc K cho dòng điện chạy qua ống 
dây. Quan sát góc lệch của kim nam châm so với 
phương ban đảu. 

- Đặt lõi sắt non hoặc lõi thép vào trong lòng ống. 
đây. Đóng công tác K. Quan sát và cho nhận xét 
về góc lệch của kim nam châm so với trường hợp 
ống dây không có lõi sắt (thép). 

b) Bố trí thí nghiệm như hình 25.2. 

Hãy cho biết hiện tượng xảy ra với đỉnh sắt trong 
các trường hợp sau : 

- Ống dây có lõi sắt non đang hút đinh. Ngắt 
công tắc K. 

- Ống dây có lõi thép đang hút định. Ngất công tác K. 
Nhận xét về tác dụng từ của ống dây có lõi sắt 
non và ống dây có lõi thép khi ngắt dòng điện qua 
ống dây. 

2. Kết luận 

a) Lõi sắt hoặc lôi thép làm tăng tác dụng từ của 
ống dây có dòng điện. 

b) Khi ngắt điện, lõi sắt non mất hết từ tính còn lỏi 
thép thì vẫn giữ được từ tính. 

m Sở di lôi sắt hoäc lõi thép làm táng tác dụng từ 
của ống dây vì khi đặt trong từ trường thì lõi sắt, 
thép bị nhiễm từ và trở thành một nam châm nữa. 
m Không những sắt, thép mà các vật liệu từ như 
niken, côban... đặt trong từ trường, đều bị nhiễm từ. 


ao 


Hình 25.2 


II- NAM CHÂM ĐIỆN 


Người ta ứng dụng đặc tính về sự nhiễm từ của sắt 
đề làm nam châm điện. Nam châm điện có cấu tạo 
gồm một ống dây dân trong có lõi sắt non. Hình 
25.3 mô tả một nam châm điện dùng trong phòng 
thí nghiệm, trong đó ống dây có nhiều đầu ra 
tương ứng với số vòng dây khác nhau. 

Quan sát và chỉ ra các bộ phận của nam châm 
điện mô tả trên hình 25.3. Cho biết ý nghĩa của các 
con số khác nhau ghi trên ống dây. 

m Có thể làm tăng lực từ của nam châm điện tác 
dụng lên một vật, bằng cách tăng cường độ dòng 
điện chạy qua các vòng dây hoặc tăng số vòng của 
ống dây (kí hiệu là n). 

So sánh các nam châm điện được mô tả trên 
hình 25.4. Trong các nam châm điện a và b; e và d; Hình 253 
b, d và e thi nam châm nào mạnh hơn ? 


2 l8 1 18 8 
n=250 n=800 n=300 n=300 n=z750 
8) 9 s) 


b) 9 


Hình 25.4 
lII- VẬN DỤNG 
Khi ta chạm mũi chiếc kéo vào đầu thanh nam châm thì sau đó mũi kéo hút được 
các vụn sắt. Giải thích vì sao. 
Muốn nam châm điện mất hết từ tính thì làm thế nào ? 
Em hay trả lời câu hỏi ở phần mở bài. 


Sắt thép, niken, côban và các vật liệu từ khác đặt trong từ trường, đều bị nhiễm từ. 
Sau khi đã bị nhiễm tù, sắt non không giữ được từ tính lâu cài, còn thép thì giữ được tử tính lâu dài. 


w ©ó thể làm tăng lực từ của nam châm điện tác dụng lên một vật bằng cách tăng cường độ dòng 
điện chạy qua các vòng dây hoặc tăng số vòng của ống dây. 


CÓ THỂ EM CHUA BIẾT 


Để tăng lực từ của nam châm điện tác dụng lên một vật, ngoài việc tăng cường độ dòng điện chạy qua 
các vòng dây hoặc tăng số vòng của ống dây, còn có các cách khác như cho lõi sát một hình dạng thích 
hợp, tăng khối lượng của nam châm. 

ao 


| BÀI 26 _ | 26 ỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂM 


Nam châm được chế tạo không mấy khó khăn và ít tốn kém nhưng lại có vai trò quan trọng 
và được ứng dụng rộng rãi trong đời sống cũng như trong ki thuật. Vậy nam châm có những 


tng dụng nào trong thực tế 2 


I-LOA ĐIỆN 


I. Nguyên tắc hoạt động của loa điện 


Loa điện hoạt động dựa vào tác dụng từ của nam 
châm lên ống dây có dòng điện chạy qua. 


a) Thí nghiệm 


Mác mạch điện theo hình 26.1. Quan sát và cho 
biết, có hiện tượng gì xảy ra với ống dây trong các 
trường hợp sau : 


- Đóng công tác K cho dòng điện chạy qua ống dây. 


- Đóng công tắc K, di chuyền con chạy của biến 
trở để tảng, giảm cường độ dòng điện qua 
ống dây. 


b) Kết luận 
- Khi có dòng điện chạy qua, ống dây chuyền động. 


- Khi cường độ dòng điện thay đổi, ống dây 
dịch chuyển dọc theo khe hở giữa hai cực của 
nam châm. 


”nA 


2. Cấu tạo của loa điện 

Bỏ phân chính của loa điện gồm một ống dây L 
được đặt trong từ trường của một nam châm 
mạnh E, một đầu của ống dây được gắn chặt với 
màng loa M. Ống dây có thể dao động dọc theo 
khe nhỏ giữa hai từ cực của nam châm. Quan sát 
hình 26.2 để chỉ ra các bộ phân chính đó. 

m Trong loa điện, khi dòng điện có cường độ thay 
đổi (theo biên độ và tán số của âm thanh) được 
truyền từ micrô qua bộ phân tảng âm đến ống dây 
thì ống dây dao động, tương tự như thí nghiệm được 
mô tả trong hình 26.1. Vì màng loa được gắn chắt 
với ống dây nên khi ống dây dao đông, màng loa 
dao động theo và phát ra âm thanh đúng như âm 
thanh mà nó nhân được từ micrô. Loa điện biến dao 
động điện thành âm thanh. 


II- RƠLE ĐIỆN TỪ 
1, Cấu tạo và hoạt động của rơle điện từ 


- Rơle điện từ là một thiết bị tự động đóng, ngắt 
mạch điện, bảo vệ và điều khiền sự làm việc của 
mạch điện. 

- Hình 26.3 mô tả nguyên tắc cấu tạo của một 
rơle điện từ. Bộ phận chủ yêu gồm một nam châm 
điện và một thanh sắt non. Tìm hiểu trên hình vẽ 
và chỉ ra các bộ phận đó. 

Tại sao khi đóng công tác K để dòng điện 
chạy trong mạch điện I thi động cơ M ở mạch 
điện 2 làm việc ? 


2. Ví dụ về ứng dụng của role điện từ : Chuông 
báo động 

Hinh 26.4 vẻ sơ đồ minh hoạ một hệ thống chuông 
báo động sử dụng nam châm. Bộ phận chính của hệ 
thống này gồm hai miếng kim loại của công tắc K 
(một miếng được găn khít vào khung và miếng kia 
gắn vào cánh cửa), chuông điện C, nguồn điện P, 
rơle điện từ có nam châm điện N và miếng sát non S. 
Nghiên cứu sơ đồ hình 26.4 đề nhận biết các 
bộ phân chính của hệ thống chuông báo động và 
cho biết : 

- Khi đóng cửa, chuông có kêu không, tại sao ? 

- Tại sao chuông lại kêu khi cửa bị hé mở ? 


Hình 26.2 


Thanh sắt 


“=1 


Mạch Mạch 
_| điện 1 điện 2 


Hình 26.3 


khhhk 


Cửa đồng. 


Hình 26.4 
”4 


II - VẬN DỤNG 


Trong bệnh viện, làm thế nào mà bác sĩ có thể 
lấy mạt sắt nhỏ li ti ra khỏi mát của bệnh nhân khi 
không thể dùng panh hoặc kìm ? Bác sĩ đó có thể 
sử đụng nam châm được không ? Vì sao 2 


Hình 26.5 mô tả cấu tạo của một rơle dòng, 
là loại rơle mắc nối tiếp với thiết bị cân bảo vê. 
Bình thường, khi dòng điện qua động cơ điện ở 
mức cho phép thì thanh sắt § bị lò xo L kéo sang 
phải làm đóng các tiếp điểm 1, 2. Động cơ làm 
việc bình thường. Giải thích vì sao khi dòng điện 
qua động cơ tăng quá mức cho phép thì mạch điện 
tư động ngắt và động cơ ngừng làm việc ? 


N KỊ L 
S 
2 
NĐ 
N Namchâmdiện 
Động cơ 
NÐ Nguồn điện 
K_ Côngtấc 
Š  Thanhsất 
L Làxo 
Hình 26.5 


Người ta sử dụng từ trường để nâng các tàu điện chạy trên 
đệm từ. Tại Nhật và một số nước đã có những con tàu chạy 
theo nguyên tắc này. Khi tàu chạy, các nam châm điện cực 
mạnh nhấc nó lên khỏi đường ray (các bánh xe cách đường 
ray khoảng 15mm). Nhờ thế tàu điện chạy rất êm. 


2 


| BÀI 27 _ | LỰC ĐIỆN TỪ 


Thí nghiệm Ơ-xtét cho thấy dòng điện tác dụng lực lên kim nam châm. Ngược lại, liệu 


nam châm có tác dụng lực lên dòng điện hay không 2 


I- TÁC DỤNG CỦA TỪ TRƯỜNG LÊN 
DÂY DẪN CÓ DÒNG ĐIỆN 


1, Thí nghiệm 

Mắc mạch điện như hình 27.1. Đoạn dây dân 
thắng AB nằm trong từ trường của một nam châm. 
Đóng công tắc K. Quan sát xem có hiện tượng gì 
xảy ra với đoạn dây đản AB. 

Hiện tượng đó chứng tỏ điều gì ? 


2. Kết luận 

Từ trường tác dụng lực lên đoạn dây dẫn AB có 
dòng điện chạy qua đặt trong từ trường. Lực đó 
được gọi là lực điện từ. 


II - CHIÊU CỦA LỰC ĐIỆN TỪ. QUY TẮC 
BAN TAY TRAI 


1, Chiều của lực điện từ phụ thuộc vào những 
yếu tố nào 2 


a) Thí nghiệm 

Lâm lại thí nghiệm được mô tả trên hình 27.1. 
Quan sát chiều chuyển động của dây dân AB và 
cho biết, khi đổi chiều dòng điện qua AB hoặc đổi 
chiếu đường sức từ thì chiều của lực điện từ tác 
dụng lên dây dân AB có thay đổi hay không. 

b) Kết luân 

Chiều của lực điện từ tác dụng lên dây dản AB 
phụ thuộc vào chiều dòng điện chạy trong dây dân 
và chiều của đường sức từ. 


2. Quy tắc bàn tay trái 


m Biết chiểu dòng điện chạy qua đoạn dây dân 
thảng, chiếu đường sức từ, quy tắc bàn tay trái 
giúp ta xác định được chiêu của lực điện từ tác 
dụng lên dây dẫn. Quy tắc này được mô tả trên 
hình 27.2 và được phát biểu như sau : 


Địt bàn tay trái sao cho các đường sức từ hướng 
vào lòng bàn tay, chiêu từ cổ tay đến ngón fay giữa 
hướng theo chiều dòng điện thì ngón tay cái choáđi 
90° chỉ chiêu của lực điện từ. 


Hãy kiểm tra xem chiều chuyển động ngay lúc 
đầu của đây dân AB trong thí nghiệm ở hình 27. I 
mà em đã quan sát được có phù hợp với quy tắc 
bàn tay trái hay không. 


III- VẬN DỤNG 


Áp dụng quy tắc bàn tay trái, xác định 
chiều dòng điện chạy qua đoạn dây dản AB 
trong hình 27.3. 


Xác định chiều đường sức từ của nam châm 
trên hình 27.4. 


Biểu diễn lực điện từ tác dụng lên các đoạn 
AB, CD của khung dây dân có dòng điện chạy qua 
trong hình 27.5a, b, c. Các cặp lực điện từ tác dụng. 
lên AB và CD trong mỗi trường hợp có tác dụng gì 
đối với khung dây ? 


B, rơ 


Hình 27.5 


7Á 


Hình 27.2 


> 


TỊ 


Hình 27.3 


Hình 274 


w Dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ 
trường và không song song với đường súc tù thì 
chịu tác dụng của lực điện từ. 


Quy tắc bàn tay trái : Đặt bàn tay trái sao eho cáo 


đường sức từ hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ 
†ay đến ngón tay giữa hướng theo chiều dòng 
điện thì ngón tay cái choái ra 909 chỉ chiều của 
lực điện từ. 


lCÓ THỂ EI CHUA BIẾT 


Trong tivi, máy tính (loại cú)... để điều khiển hướng đi của 
chùm tia êlectron đến màn hình, người ta cho chùm tia đi qua 
từ trường của hai cặp nam châm điện (NC1, NC2) đặt vuông 
góc với nhau (hình 27.6). Nhờ thay đổi chiều của từ trường 
mà chùm tỉa êleotron (E) oó thể bị lệch lẻn trên, xuống dưới 
hoặc sang phải, sang trái. 


¬= 


| BÀI 28 _ | 28 ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIẾU 


Nếu có dịp đến các công viên, các em sẽ được ngồi trên những toa của một đoàn tàu nhỏ, 
chạy trên đường ray đặt cao ngang tâm nóc nhà để dạo quanh công viên, ngắm nhìn thành 
phố. Các em biết không, đoàn tàu đó chạy rất êm, không hề nhả khói, không tiêu tốn xăng 
dầu mà chạy được nhờ dòng điện. Làm thế nào mà dòng điện có thể làm quay động cơ và 


vận hành cả một đoàn tàu hàng chục tấn 2 


¡ - NGUYÊN TẮC CẤU TẠO VÀ HOẠT 
ĐỘNG CỦA ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIẾU 


1. Các bộ phận chính của động cơ điện một chiều 
Động cơ điện một chiều gồm hai bộ phân chính là 
nam châm và khung dây dân. Ngoài ra, để khung 
dây có thể quay liên tục còn phải có bộ góp điện, 
trong đó các thanh quét C¡, C; đưa dòng điện từ 
nguồn điện vào khung dây (hình 28. L). 

Tìm hiểu hình 28.1 và mô hình động cơ điện một 
chiều đề chỉ ra các bộ phân chính của nó. 


2. Hoạt động của động cơ điện một chiều 

m Động cơ điện một chiều hoạt động dựa trên tác 
dụng của từ trường lên khung dây dân có đòng 
điện chạy qua đặt trong từ trường. 

Biểu diễn lực điện từ tác dụng lên đoạn AB và 
CD của khung đây dẫn khi có dòng điện chạy qua 
như hình 28.1. 

Dự đoán xem có hiện tượng gì xảy ra với 
khung dây khi đó. 

Hãy làm thí nghiệm kiểm tra dự đoán của em 
bằng cách bật công tắc cho đòng điện đi vào khung 
đây của mô hình. 


L/^1 


Tình 28.I 


3. Kết luận 

a) Động cơ điện một chiều có hai bộ phân chính là 
nam châm tao ra từ trường (bộ phân đứng yên) và 
khung dây dân cho dòng điện chay qua (bộ phân 
quay). Bộ phản đứng yên được gọi là stato, bộ 
phân quay được gọi là rôfo. 

b) Khi đặt khung dây dân ABCD trong từ trường 
và cho dòng điện chay qua khung thì dưới tác 
dung của lực điện từ, khung dây sẽ quay. 


II - ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIẾU TRONG 
KĨ THUẬT 

1. Cấu tạo của động cơ điện một chiều trong Íĩ thuật 
Quan sát hình 28.2 để chỉ ra các bộ phận chính 
của động cơ điện một chiều trong kĩ thuật. 


Nhân xét về sự khác nhau của hai bộ phận 
chính của nó so với mô hình động cơ điện mà em 
vừa mới tìm hiểu. 


Nam châm điện (stato) 
Cuộn dây (rôto) 


hình 25.2 


2. Kết luận 

a) Trong động cơ điện kĩ thuật, bộ phận tạo ra từ 
trường là nam châm điện. 

b) Bộ phân quay của động cơ điện ki thuật không 
đơn giản là một khung dây mà gồm nhiều cuộn 
dây đặt lệch nhau và song song với trục của một 
khối trụ lam bàng các lá thép kĩ thuật ghép lại. 

m Ngoài động cơ điện một chiều còn có động cơ 
điện xoay chiều. 


bự À 


III - SỰ BIẾN ĐỔI NĂNG LƯỢNG TRONG ĐỘNG 
CƠ ĐIỆN 


Khi hoạt động, động cơ điện chuyền hoá nảng lượng từ 
đang nào sang dang nào ? 


IV - VẬN DỤNG 


E8 Khung dây trong hình 28.3 quay theo chiều nào ? 


Tại sao khi chế tạo động cơ điện có công suất lớn, 
người ta không dùng nam châm vĩnh cửu đề tạo ra 
từ trường ? 


Kể một số ứng dụng của động cơ điện mà em biết. Hình 28.3 


Động cơ điện một chiều hoạt động dựa trên tác dụng của từ trường lên khung dây dẫn có 
dòng điện chạy qua đặt trong từ trường. 


Động eơ điện một ehiều eó hai bộ phận ehính là nam châm tạo ra từ trường và khung dây 
dẫn có dòng điện chạy qua. 


Khi động cơ điện một chiều hoạt động, điện năng được chuyển hoá thành cơ năng. 


CÓ THỂ EM CHUA BIẾT 


Người ta còn dụa vào hiện tượng lực điện tử tác dụng lên khung dây 
dẫn có dòng điện chạy qua để chế tạo điện kẽ, đó là bộ phận chính 
của các dụng cụ đo điện nhu ampe kế, vôn kế. 


Hình 28.4 mô tả nguyên tắc hoạt động của một điện kế khung quay. 
Khi có dòng điện chạy qua khung dây dẫn K (đặt trong từ trường của 
nam châm C), dưới tác dụng của lực điện tù, khung dây quay quanh 
trục OƠ' và làm cho kim Q quay theo. 


Hình 28.4 


ao 


TEEN trí ràn: CÍE TẠO NÀH chÀN ví cửu, 
NGHIỆM LẠI TỪ TÍNH CỦA ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN 


I- CHUẨN BỊ 


Đối với mỏi nhóm học sinh : 

- Hai nguồn điện : 3V và 6V. 

- Một công tắc. 

- Ống đây A khoảng 200 vòng, (dây dản có 
$ = 0.2mm) quãn trên ống nhựa hoặc bìa cứng. 
Đường kính của ống cỡ Icm (hình 29.1a). 

- Ống dây B khoảng 300 vòng (dây dân có 
® = 0.2mm) quấn trên một ống nhựa đường kính 
khoảng 5em, trên mặt ông có khoét một lô tròn, 
đường kính 2mm (hình 29.Ib). 


~- Hai đoạn dây dân, một bằng thép, một bằng 
đồng dài cở 3,5cm (® = 0,4mm). 


- Một la bàn. 

- Hai đoạn chỉ nilon mảnh, môi đoạn dài 15cm. 
- Một bút dạ đề đánh dấu. 

- Giá thí nghiệm. 


Chuẩn bị sản báo cáo thực hành như mâu đả cho ở 
cuối bài. 


Hình 29.1 


”nh 


II- NỘI DUNG THỰC HÀNH 


1. Chế tạo nam châm vĩnh cửu 


a) Nối hai đầu ống dây A với nguồn điện 3V. 
Đặt đồng thời các đoạn dây thép và đồng dọc 
trong lòng ống đây trong khoảng thời gian từ 
1 đến 2 phút. 


b) Thử nam châm : Lấy các đoạn kim loại ra khỏi 
ống dây, lần lượt treo cho mỏi đoạn nằm thăng 
bằng nhờ một sợi chí không xoắn, sau khi đứng 
yên, nó nằm dọc theo phương nào ? 


Xoay cho đoạn kim loại lệch khỏi hướng ban đầu, 
buông tay. sau khi cân bằng trở lại, đoạn kim loại 
nằm dọc theo hướng nào ? Làm như vậy ba lần 
với mỗi đoạn kim loại. 

Ghi kết quả vào bảng 1 của mẫu báo cáo để xác 
định đoạn kim loại nào đã trở thành nam châm 
vĩnh cửu. 


c) Dùng bút dạ đánh dấu tên từ cực của nam châm 
vừa được chế tạo. 


2. Nghiệm lại từ tính của ống dây có đòng điện 
chạy qua 


Đặt ống dây B nằm ngang. Luôn qua lỗ tròn trên 
ống dây B đề treo nam châm vừa được chế tạo 
vào trong lòng ống dây. Xoay ống dây sao cho 
nam châm nằm song song với mặt phảng của 
các vòng dây (hình 29.2). Cố định sợi chỉ treo 
nam châm vào giá thí nghiệm. Mắc ống dây vào 
mạch điện có nguồn 6V. 

a) Đóng mạch điện. Quan sát hiện tượng xảy ra 
với nam châm, cho nhận xét. Dựa vào chiều của 
nam châm trong lòng ống dây, xác định tên từ cực 
của ống đây và chiều dòng điện chạy qua ống dây. 
Kiểm tra lại kết quả vừa thu được thông qua dấu 
các cực của nguồn điện, ghi vào bảng 2 của mẫu 
báo cáo. 

b) Đồi cực của nguồn điện đề đồi chiều dòng điện 
đi vào cuộn đây. Lặp lại công việc như đã làm ở 
mục a), ghi kết quả vào bảng 2 của mẫu bảo cáo. 


QñA 


Hình 29.2 


III- MẪU BÁO CÁO 


THỰC HÀNH : CHẾ TẠO NAM CHÀM VĨNH CỬU, NGHIỆM LẠI TỦ TÍNH CỦA ỐNG DÂY 


CÓ DÒNG ĐIỆN 


IETO SEN. 15a nv2xis 0agatxtnrl sieludlmiiaslai 5 d214Ấ50183/0 7216 10/2215 0016/01C 


1. Trả lời câu hỏi 
Làm thế nào đề cho một thanh thép nhiễm từ ? 


Nêu cách xác định tên từ cực của một ống dây có dòng điện chạy qua và chiều 


đòng điện trong các vòng dây bằng mọt kim nam chảm. 


2. Kết quả chế tạo nam châm vĩnh cửu 
Bảng 1 


Thời gian “Thử nam châm. Sau khi đứng 


làm nhiền cân bằng, đoạn dây dân nằm 


từ 


Với đoạn dây đồng 


Đoạn dây 
nào 

đã thành 

nam châm 


Với đoạn dây thép 


3. Kết quả nghiệm lại từ tính của ống dây có dòng điện 
Bảng 2 
Có hiện tượng gì xảy| Đầu nào của 


ra với nam châm khi | ống dây là từ 
đóng công tắc K ? 


Dùng mũi tên cong đề 
kí hiệu chiều dòng điện 
chay trong các vòng dây 

ở một đầu nhất định 


014 


BÀI20n - À2 ssoApdaxl 622 
VÀ QUY TÁC BÀN TAY TRÁI 


BÀI I 

“Treo thanh nam châm gắn một ống dây (hình 30. I). 
Đóng mạch điện. 

a) Có hiện tượng gì xảy ra với thanh nam châm 2 


b) Đồi chiếu dòng điện chạy qua các vòng dây, 
hiện tượng sẽ xảy ra như thể nào ? 


€) Hãy làm thí nghiệm kiểm tra xem các câu trả 
lời trên của em có đúng không. 


GỢI Ý CÁCH GIẢI 


Bài này đề cập đến những vấn đề sau : 

- Xác định chiều đường sức từ và tên các từ cực của 
ống dây có dòng điện chạy qua. 

~ Tương tác giữa thanh nam châm với ống dây này. 
a) Xác định chiều đường sức từ trong lòng ống dây. 
Xác định tên các từ cực của ống dây. 

Mô tả tương tác giữa ống dây và thanh nam châm. 
b) Xác định chiều đường sức từ ở hai đầu ống dây 


khi đồi chiều dòng điện. Mô tả tương tác giữa ống 
dây và thanh nam châm trong trường hợp này. 


e) Bố trí và thực hiện thí nghiệm kiểm tra, quan 
sát hiện tượng xảy ra, rút ra kết luận. 


a2 


Hình 30.1 


BÀI 2 


Hãy xác định chiều của lực điện từ, chiều của dòng. 
điện, chiều đường sức từ và tên từ cực trong các 
trường hợp được biểu diễn trên hình 30.2a, b, c. Cho 
biết kí hiệu @ chỉ dòng điện có phương vuông góc 
với mặt phảng trang giấy và có chiều đi từ phía 
trước ra phía sau, kí hiệu @) chỉ dòng điện có 
phương vuông góc với mặt phẳng trang giấy và có 
chiều đi từ phía sau ra phía trước. 


= l°j lý¡ 


a) B) 


Hình 30.2 


GỢI Ý CÁCH GIẢI 


Bài này đề cập đến việc xác định chiều của lực 
điện từ cũng như xác định chiểu của dòng điện 
hoặc chiều đường sức từ khi biết hai trong ba yếu 
tố nói trên. 


Vận dụng quy tắc bàn tay trái đề xác định và biểu 
điển trên hình vẻ : 

a) Chiều của lực điện từ tác dụng lên dây dân 
có đòng điện chạy qua được đặt trong từ trường 
(hinh 30.24). 


b) Chiểu của dòng điện chạy trong dây dân 
(hình 30.2b). 


c) Chiều đường sức từ của từ trường tác dụng lực 
lên dây dẫn và tên các từ cực (hình 30.2c). 


02 


BÀI 5 

Hinh 30.3 mô tả khung dây dân ABCD (có thẻ 
quay quanh trục OO” có dòng điện chạy qua đặt 
trong từ trường, chiều của đong điện và tên các 
cực của nam châm đã chỉ rõ trên hình. 


a) Hay về lực F tác dụng lên đoạn dây dân AB và 
lực F› tác dụng lên đoạn đây dẫn CD. 


b) Cặp lực Tị, f, làm cho khung dây quay theo 
chiều nào ? 


c) Để cho khung dây ABCD quay theo chiều 
ngược lại thì phải làm thế nào ? 


GỢI Ý CÁCH GIẢI 


Tương tự như bài 2, bài này đẻ cập đến việc xác 
định chiều của lực điện từ tác dụng lên đây dẫn có 
dòng điện đặt trong từ trường. 


a) Theo hình 30.3, áp dụng quy tắc bàn tay trái 
cho các đoạn AB và CD, xác định và biểu diễn 
trên hình các lực F\, Fạ. 


b) Xác định chiều quay của khung dây dưới tác 
dụng của cặp lực EFị, Ea. 


©) Khung dây quay theo chiều ngược lại khi lực 
EI, Fạ có chiều như thế nào ? 


Muốn vậy, phải thay đồi yếu tổ nào trong các yếu 


tố : chiều dòng điện, chiều đường sức từ hay cả hai 
yếu tố ? 


QA 


Thnh 30.3 


| BÀI 31 _| HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ 


Bạn Thanh : Xe đạp của mình không có pin hay acquy mà chỉ có một bình điện, gọi là 
đinamô. Không hiều trong đinamô có cái gì mà khi quay cái núm ở trên thì đèn xe đạp 
lại sáng 2 


Bạn Hải : Tốt nhất là tháo vỏ đinamô ra xem trong đó có cái gì. 


I- CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐINAMÔ 
Ở XE ĐẠP 

Quan sát cấu tạo và hoạt động của đinamô. 

“Trên hình 31.1 vẻ sơ đồ cấu tạo của một đinamô ở xe 
đạp. Trong đinamô có một nam châm và cuộn dây. 
Khi quay núm của đinamô thì nam châm quay theo 
và đèn sáng. 

Liệu có phải nhờ nam châm mà tạo ra được dòng 
điện không ? 


lI- DÙNG NAM CHÂM ĐỂ TẠO RA DÒNG ĐIỆN 
1. Dùng nam châm vĩnh cửu 

Thí nghiệm 1 

đll Cho hai đèn LED mắc song song ngược chiều 
vào hai đầu của một cuộn dây dẫn và một thanh nam 
châm vĩnh cửu. Hay bố trí thí nghiệm như hình 31.2 Hình 31.1 
để tìm hiều xem dòng điện xuất hiện trong cuộn dây 

dân kín ở trường hợp nào dưới đây : 


+ Di chuyển nam châm lại gần cuộn dây. 
+ Đặt nam châm đứng yên trước cuộn đây. 
+ Đặt nam châm nằm yên trong cuộn dây. 
+ Di chuyền nam châm ra xa cuộn đây. 

: Đèn LED 
Trong thí nghiệm trên, nếu để nam châm đứng yên 
và cho cuôn dây chuyển động lại gần hay ra xa nam 
châm thì trong cuộn đây có xuất hiện dòng điện không ? 
Hãy làm thí nghiệm để kiềm tra dự đoán. 
Nhận xét 1 L 
Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín khi ta Cuộn dây dẫn 
đưa một cực nam châm lại gần hay ra xa một đầu 
cuộn dây đó hoặc ngược lại. 


Hình 31.2 


0QE 


2. Dùng nam châm điện 

Thí nghiệm 2 

Đặt một nam châm điện nằm yên trước cuộn dây 
dân có mắc hai đèn LED song song ngược chiều 
(hình 31.3). Hãy làm thí nghiệm đề xác đinh trong 
những trường hợp nào dưới đây xuất hiện dòng điện 
ở cuộn dây có mắc đèn LED. 

+ Trong khi đóng mạch điện của nam châm điện. 

+ Khi dòng điện đã ồn định. Hình 31.3 
+ Trong khi ngắt mạch điện của nam châm điện. 

+ Sau khi ngắt mạch điện. 

Nhận xét 2 

Dòng điện xuất hiện ở cuộn dây dân kín trong thời 

gian đóng và ngắt mạch của nam châm điện, nghĩa 

là trong thời gian dòng điện của nam châm điện 

biến thiên. 


III- HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ 

m8 Dòng điện xuất hiện như trên gọi là dòng điện cảm 
ứng. Hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng gọi là 
hiện tượng cảm ứng điện từ. 


[S1 Nếu ta làm lại thí nghiệm ở hình 31.2 nhưng lần này Hình 314 
cho nam châm quay quanh một trục thảng đứng 
(hình 31.4) thì có hiện tượng gì xảy ra trong cuộn dây 2 


Hãy trả lời câu hỏi ở phần I. 


Có nhiều cách dùng nam châm để tạo ra dòng điện trong một cuộn dây dẫn kín. Dòng điện 
được tạo ra theo cách đó gọi là dòng điện cảm úng. 


wœ_ Hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm úng gọi là hiện tượng cảm úng điện từ. 


CÓ THỂ EM CHUA BIẾT 


Hiện tượng cảm ứng điện từ do nhà bác học người Anh M.Pha-ra-đây (Michael 
Faraday, 1791-1867) phát minh ra năm 1831. Đó được xem như một phát minh vĩ 
đại về Vật lí của thế kỉ XIX, mở đường cho việc chế tạo máy phát điện và nhiều 
máy quan trọng khác có úng dụng rộng rãi trong đời sống và sản xuất. 


M.Pha-ra-dây 
bị 


| BÀI 32 _| ĐIÊU KIỆN XUẤT HIỆN DÒNG ĐIỆN CẢM ỨNG 


Trong bài trước, ta đã biết có thể dùng nam châm để tạo ra đòng điện cảm ứng ở cuộn dây 
dẫn kín trong những điêu kiện khác nhau : khi thì dùng nam châm vinh cửu, lúc thì dùng 
nam châm điện, khi thì để nam châm đứng yên, lúc thì cho nam châm chuyển động. Sự' 
xuất hiện dòng điện cảm úng không phụ thuộc vào loại nam châm hoặc trạng thải chuyển 
động của nó. Vậy điều kiện chung nào là điều kiện xuất hiện dòng điện cảm tíng 2 


I- SỰ BIẾN ĐỔI SỐ ĐƯỜNG SỨC TỪ XUYÊN QUA TIẾT DIỆN CỦA CUỘN DÂY 


m Ta đã biết, xung quanh nam châm có một từ 
trường (dù là nam châm vĩnh cửu hay nam châm 
điện). Các nhà bác học cho rằng chính từ trường gây 
ra dòng điện cảm ứng trong cuộn đây dân kín, 


Ta không quan sát được từ trường bằng mát, 
nhưng ta đã biết từ trường được biểu diễn bằng 
đường sức từ. Vậy hãy xét xem trong các thí 
nghiệm trên, số đường sức từ xuyên qua tiết điện 
S của cuộn dây có biến đồi không. 


Quan sát 


Trên hình 32.1 vẻ một cuộn dây dẫn kín đặt vuông 
góc với mắt một tấm øgÖ nằm ngang, trên mặt tấm øỏ 
đăt mội tờ giấy trắng vẻ các đường sức từ của một 
nam châm. 


Hãy quan sát xem các đường sức từ xuyên qua 
tiết điện S của cuộn dây biến thiên như thế nào (tăng 
hay giảm) trong các trường hợp sau đây : 

+ Dưa nam châm lại gần cuộn dây theo phương 
vuông góc với tiết diện S của cuộn dây. 

+ Đặt nam châm đứng yên trong cuộn đây, 

+ Đưa nam châm ra xa cuộn dây theo phương 
vuông góc với tiết điện S của cuộn dây. 

+ Đề nam châm nằm yên, cho cuộn dây dân chuyền 
động lại gần nam châm. 


Hình 32.1 


Nhân xét ï 

Khi đưa một cực của nam châm lại gắn hay ra xa 
đầu một cuộn dây dẫn thì số đường sức từ xuyên 
qua tiết điện S của cuộn dây dẫn tăng hoặc giảm 
(biến thiên). 


na” 


II - ĐIỀU KIỆN XUẤT HIỆN DÒNG ĐIỆN 
CẢM ỨNG 


Trong các thí nghiệm ở bài 31, ta đã biết những 
trường hợp xuất hiện dòng điện cảm ứng trong 
cuộn dây dân kín. 


[#3 Đối chiếu kết quả của thí nghiệm trên với việc 
khảo sát số đường sức từ xuyên qua tiết điện S của 
cuộn đây, hãy chọn từ thích hợp cho các ô trống. 
của bảng 1. 


Bảng 1 


Có dòng điện cảm ứng 


Làm thí nghiệm hay không ? 


Số đường sức từ xuyên qua S 
có biên đồi hay không ? 


Đưa nam châm 


lại gần cuộn đây 
Đề nam châm 
năm yên 


Đưa nam châm 
ra xa cuộn dây 


Từ bảng Ï suy ra trong điều kiện nào thì xuất 
hiện dong điện cảm ứng trong cuộn đây dân kín. 


Nhận xét 2 

Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây 
dân kin đặt trong từ trường của một nam châm 
khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của 
cuộn đây biến thiên. 


Vận dụng nhận xét trên để giải thích vì sao 
trong thí nghiêm ở hình 31.3, khi đóng hay ngắt 
mạch của nam châm điện thì trong cuộn dây dẫn 
kín xuất hiện dòng điện cảm ứng. 


Kết luận 


Trong mọi trường hợp, khi số đường sức từ xuyên 
qua tiết điện S của cuộn dây dân kín biến thiên thì 
trong cuộn dây dân xuất hiện dòng điện cảm ứng. 


si» 


II - VẬN DỤNG 


Hãy vận dụng kết luận vừa thu được đề giải 
thích vì sao khi quay núm của đinamô thì đèn xe 
đạp lại sáng. 

Hãy giải thích vì sao khi cho nam châm quay 
như ở hình 31.4 thì trong cuộn dây dân kín lại 
xuất hiện dòng điện cảm ứng. 


Điều kiện để xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín là số đường sức từ xuyên 


qua tiết diện S của cuộn dây đó biến thiền. 


|CÓ THỂ EM CHUA BIẾT 


Trong vật lí học người ta định nghĩa từ thỏng là đại lượng tỉ lệ với số đường sức từ xuyên qua tiết diện S 
của một cuộn dây theo một mật độ đã chọn trước. Có nhiều cách để làm biến đổi từ thông qua tiết diện 
S của một cuộn dây kín, ví dụ như : 


+ Làm cho từ trường ở chỗ đặt cuộn dây dẫn mạnh lên hay yếu di. 

+ Cho cuộn dây quay trong từ trường của nam châm hoặc ngược lại. 

+ Làm thay đổi tiết diện 3 của cuộn dây. 

Dùng khái niệm từ thông, có thể phát biểu kết luận của bài học như sau : Dòng điện cảm úng xuất hiện 
khi có sự biến thiên từ thông qua tiết diện 3 của cuộn dây dẫn kín. 


an 


| BÀ I33 - DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 


Thanh : Trên máy thu thanh ở nhà em có hai chỗ đưa điện vào máy, một chỗ có kí hiệu 
DC óV, còn chỗ kia có kí hiệu AC 220V. Em không hiều các kí hiệu đó có ý nghĩa gì. 


I- CHIÊU CA DÒNG ĐIỆN CẢM ỨNG 


Í. Thí nghiệm 

Mắc vào hai đầu của một cuộn dây dẫn hai đèn LED 
(một đèn màu đỏ, một đèn màu vàng) song song và 
ngược chiều nhau như ở hình 33. 1. 


Làm thí nghiệm và chỉ rõ đèn nào sáng trong hai 
trường hợp : 


+ Đưa nam châm từ ngoài vào trong cuộn dây. 

+ Kéo nam châm từ trong ra ngoài cuộn dây. 

Từ đó cho biết chiều dòng điện cảm ứng trong hai 
trường hợp trên có gì khác nhau. 

2. Kết luận 

Khi số đường sức từ xuyên qua tiết điện S của cuôn 
đây tăng thì dòng điện cảm ứng trong cuộn dây có 
chiều ngược với chiều dòng điện cảm ứng khi số 
đường sức từ xuyên qua tiết diện đó giảm. 


3. Dòng điện xoay chiều 

Nếu ta liên tục lần lượt đưa nam châm vào và kéo 
nam châm ra khỏi cuộn dây dân kín thì trong cuộn 
dây xuất hiện dòng điện luân phiên đổi chiều. 

Dòng điện luân phiên đổi chiều như trên gọi là đồng 
điện xoay chiều. 


IsTaf 


Đèn LED 


Cuộn dây dẫn 
Hình 33.1 


lI- CÁCH TẠO RA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀUI 


1. Cho nam châm quay trước cuộn đây dẫn kín 
Bố trí thí nghiệm như ở hình 33.2. 


Hãy phân tích xem số đường sức từ xuyên qua 
tiết diện S của cuộn dây biến đổi như thế nào khi 
cho nam châm quay quanh một trục thẳng đứng. 
trước cuộn dây dân. Từ đó suy ra dòng điện cảm 
ứng xuất hiện trong cuộn dây có chiếu biến đồi 
như thế nào trong khi nam châm quay. 


Làm thí nghiệm kiềm tra dự đoán. 


2. Cho cuộn dây dẫn quay trong từ trường 


“Trên hình 33.3 vẽ một cuộn dây dân kín có thẻ 
quay quanh một trục thảng đứng trong từ trường, 
của một nam châm. Hãy phân tích xem số đường 
sức từ xuyên qua tiết điện S của cuộn dây biến 
thiên như thế nào khi cuôn dây quay, từ đó suy ra 
nhân xét về chiều của dòng diện cảm ưng xuất 
hiện trong cuộn dây dẫn. 


3. Kết luận 

Trong cuộn dây dân kín, dòng điện cảm ứng xoay 
chiều xuất hiện khi cho nam châm quay trước 
cuộn dây hay cho cuộn dây quay trong từ trường. 


Guộn dây dẫn 


Hình 33.2 


Trục quay Cuộn 
dây 


Hình 33.3 


01 


II - VẬN DỤNG 


Trên hình 33.4 vẻ một cuộn dây dẫn kín có Đèn 
thể quay trong từ trường của một nam châm. LED 
Hai đèn LED khác màu, mắc song song ngược 
chiều vào hai đầu cuộn đây tại cùng một vị trí. 
Khi cho cuôn dây quay, hai bóng đèn bật sáng, 
vạch ra hai nửa vòng sáng đối diện nhau. Giải 


thích tại sao mỏi bóng đèn lại chỉ sáng trên nửa | : TT 
Vòng tròn. Z7 


Hình 33.4 


®& Dòng diện cảm úng trong cuộn dây dẫn kín đổi chiều khi số đường sức từ xuyên qua 
tiết diện § của cuộn dây đang tắng mà chuyển sang giảm hoặc ngược lại đang giảm 
mà chuyển sang tăng. 


Khi cho cuộn dây dẫn kín quay trong từ trường của nam châm hay cho nam châm quay 
†rước cuộn dây dẫn †hì trong cuộn dây có thổ xuất hiện dòng diện cảm ứng xoay chiều. 


CÓ THỂ EIM CHUA BIẾT 


1. Khi cuộn dây dẫn kín quay trong từ trường thi dòng điện cảm ứng trong cuộn dây đổi chiều đều đặn 
mỗi vòng quay hai lần. Số vòng quay trong † giây của cuộn dây gọi là tần số của dòng điện xoay chiều, 
đo bằng đơn vị hec, kí hiệu là Hz. Ở nước ta, dòng điện trên lưới điện quốc gia được đua vào ổ lấy điện 
trong nhà là dòng điện xoay chiều có tần số 50Hz. 

2. Trên các dụng cụ sủ dụng điện thường có ghi AC 220V, AC là chữ viết tắt của từ tiếng Anh allernating 
cuirent có nghĩa là dòng điện xoay chiều, hoặc ghi DC 6V, DC là chữ viết tắt của từ đirecf eurrenf có nghĩa 
là dòng điện không đổi một chiều. 

3. Các công thức về dòng điện một chiều có thể áp dụng cho một số dụng cụ thông thường dùng dòng điện 
xoay chiều. 


02 


| BÀI 34 _| 34 MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIÊU 


Cái đinamô ở xe đạp nhỏ xíu và nhà máy thuỷ điện Hoà Bình khổng lồ đều cho dòng điện 
xoay chiêu. Vậy cấu tạo và chuyển vận của chúng có gì giống nhau và khác nhau 2 


I- CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA 
MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIÊU 


1, Quan sát 


Trong các bài trên, chúng ta đã tạo ra được 
dòng điện xoay chiều trong nhiều thí nghiệm. 
Dựa theo những thí nghiệm đó, người ta đã 
chế tạo ra hai loại máy phát điện xoay chiều. 
Hình 34.1 vẻ sơ đồ cấu tạo của máy phát điện ẫ 
có cuộn dây quay và hình 34.2 vẻ sơ đồ máy nh 3⁄41 
phát điện có nam châm quay. 


khuyên. 


Hãy chỉ ra những bộ phận chính của mỗi loại 
máy phát điện này và nêu lên chỏ giống nhau, 
khác nhau của chúng. 

Giải thích vì sao khi cho nam châm (hoặc 
cuộn đây) quay ta lai thu được dòng điện xoay 
chiều trong các máy trên khi nối hai cực của máy 
với các dụng cụ tiêu thụ điện. 


Cuộn dây dẫn Nam châm 


2. Kết luận 
Các máy phát điện xoay chiều đều có hai bộ phân 
chính là nam châm và cuộn dây dân. 


m Mội trong hai bộ phận đó đứng yên gọi là stato, 
bộ phận còn lại có thể quay được gọi là rôto. Hình 34.2 


02 


II - MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY 
CHIÊU TRONG KĨ THUẬT 


I, Đặc tính kĩ thuật 


Máy phát điện trong công 
nghiệp có thể cho dòng điện có 
cường độ 10kA và hiệu điện thế 
xoay chiều (còn gọi là điện áp) 
10,5kV, đường kính tiết diện 
ngang của máy đến 4m, chiều 
dài đến 20m, công suất 
110MW (hình 34.3). Trong các 
máy này, các cuộn dây là stato, 
còn rôto là nam châm điện 
mạnh. Ở Việt Nam, các máy 
cung cấp điện có tần số 50Hz 
cho lưới điện quốc gia. 

2, Cách làm quay máy phát điện 
Trong kĩ thuật, có nhiều cách làm 
quay rôto của máy phát điện, ví 
dụ như dùng động cơ nổ, dùng 
tuabin nước, dùng cánh quat gió. 


Hình 34.3 


III- VẬN DỤNG 


Hãy so sánh chỗ giống nhau và khác nhau về cấu tạo và hoạt động của đinamô ở 
xe đạp và máy phát điện xoay chiều trong công nghiệp. 


Một máy phát điện xoay chiều có hai bộ phận chính là nam châm và cuộn dây dẫn. Một trong hai 
bộ phận đó đứng yên gọi là stato, bộ phận còn lại quay gọi là rôto. 


CÓ THỂ EM CHUA BIẾT 


Trong các máy phát điện lớn dùng trong công nghiệp, người ta dùng nam châm điện thay cho nam châm 
vĩnh củu để tạo ra từ trường mạnh. Để đưa dòng điện một chiều vào nam châm điện, người ta dùng một 
bộ góp điện. Bộ góp điện gồm hai vành khuyên gản với hai đầu cuộn dây của nam châm điện và hai 
thanh quét (hay chổi than) luôn tì sát vào hai vành khuyên. Dây dân nối hai chổi than với hai cục nguồn 
điện ở ngoài. Nhờ thế mà khi nam châm quay, dây dẫn nối không bị xoản lại. 


0A 


CÁC TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIẾU - 
ĐO CƯỜNG ĐỘ VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ XOAY CHIÊU 


Dòng điện xoay chiêu được dùng phổ biến trong đời sống và trong sản xuất. Vậy dòng 
điện xoay chiêu có gì giống và khác với dòng điện một chiêu 2 Đo cường độ và hiệu điện 


thế của dòng điện xoay chiều như thế nào 2 


I- TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 


Hãy mô tả hiện tương xảy ra trong mỏi thí nghiêm ở 
hình 35.1 và cho biết hiện tượng nào chứng tỏ dòng điện 
xoay chiêu có tác dụng nhiệt, tác dụng quang, tác dụng từ. 


II - TÁC DỤNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIÊU 


1. Thí nghiệm 


Làm thí nghiệm như ở hình 35.2. Hiện tượng gì xảy ra 
khi ta đổi chiều đòng điện ? 


Làm lại thí nghiệm nhưng thay nguồn điện một chiều bằng, 
nguồn điện xoay chiều 6V (hinh 35.3). Hiện tượng xảy ra 
với thanh nam châm có gì khác so với trường hợp dùng 
nguồn điện một chiều ? Giải thích vì sao. 


Hình 35.2 Hình 35.3 


2. Kết luận 
Khi dòng điện đổi chiều thì lực từ của dòng điện tác dụng 
lên nam châm cũng đồi chiều. 


Bứt 
thử điện tỆ 
NA. 
220V 


Đinh sắt 


Hình 35.1 


E 


III - ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU 
ĐIỆN THẾ CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU 


I, Quan sát giáo viên làm thí nghiệm 


a) Mắc mạch điện như hinh 35.4. Dùng vôn kế và 
ampe kế một chiều có kí hiệu DC (hay —) đề đo 
hiệu điện thế ở hai cực của nguồn điện một chiều 
và cường độ dòng điện trong mạch điện. Nếu ta 
đổi chiều dòng điện thì chiều quay của kim trên 
dụng cụ đo thay đổi thế nào ? 

b) Thay nguồn điện một chiều bằng nguồn xoay 
chiều có hiệu điện thế 3V, kim của vôn kế và 
ampe kế một chiều chỉ bao nhiêu ? 


c) Thay vôn kế và ampe kế một chiều bằng vôn kế 
và ampe kể có kí hiệu AC (hay ~), gợi là vỏn kể 
và ampe kế xoay chiều (hình 35.5). Kim của vôn kế 
và ampe kế chỉ bao nhiêu ? Nếu đổi hai đầu phích 
cắm vào ö lấy điện thì kim của ampe kế và vôn kế 
có quay không ? 


2, Kết luận 

Ðo hiệu điện thế và cường độ của dòng điện xoay 
chiều bằng vỏn kế và ampe kế có kí hiệu là AC 
(hay ~). 

Kết quả đo không thay đổi khi ta đổi chỗ hai chốt 
của phích cắm vào ổ lấy điện. 

m Các số đo này chỉ giá trị hiệu dụng của hiệu điện 
thế xoay chiều và cường độ dòng điện xoay chiều. 
Dòng điện xoay chiều có cường độ hiệu dụng 3A 
khi chạy qua một dây dẫn toả ra một nhiệt lượng 
Đằng nhiệt lượng khi cho dòng điện một chiều có 
cường độ 3A chạy qua dây dẫn đó trong cùng một 
thời gian. 


m Thông thường, cường độ và hiệu điện thế hiệu 
dụng của dòng điện xoay chiều được gọi tắt là 
cường độ và hiệu điện thế của dòng điện xoay chiều. 


IV- VẬN DỤNG 


Một bóng đèn có ghi 6V—3W. Lần lượt mắc 
vào mạch điện một chiều rồi vào mạch điện xoay 
chiếu có cùng hiệu điện thế 6V. Trường hợp nào 
đèn sáng hơn ? Tại sao ? 


0E 


@ 


Hình 35.4 


&@ 


Hình 35.5 


Đặt một nam châm điện A có dòng điện xoay A B 
chiêu chạy qua trước một cuộn dây dân kín B như 
hình 35.6. Sau khi công tắc K đóng thì trong cuộn 
đây dân B có xuất hiện dòng điện cảm ứng không 2 
Tại sao 2 K 


Hình 356 


Dòng điện xoay chiếu có các tác dụng nhiệt, 
quang và từ. 


Lực từ đổi chiều khi dòng diện đổi chiều. 
Dùng ampe kế hoặc vôn kế xoay chiều oó kí hiệu 


AG (hay ~) để đo các giá trị hiệu dụng của cường 
độ và hiệu điện thế xoay chiều. Khi mắc ampe kế 
và vôn kế xoay ohiều vào mạch điện xoay chiều 
không cần phân biệt chốt của ehúng. 


CÓ THỂ EM CHUA BIẾT 


Đặt một kim nam châm ở bên cạnh một dây dẫn có dòng diện xoay chiều tần số 50Hz chạy qua, 
kim nam châm dúng yên, không quay, mặc dù nó vẫn chịu tác dụng lực từ của dòng điện. Đó là vì lực từ 
đổi chiều rất nhanh theo dòng diện, kim nam châm có quán tính, không kịp đổi chiều quay nên kết quả 
là kim đúng yên. 


027 


| BÀI 36 _ | 36 TRUYÊN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA 


Đường dây tải điện Bắc - Nam của nước ta có hiệu điện thế 500 00OV. Đường đây tải. điện 
từ huyện đến xã có hiệu điện thế đến I5 O00V. Đó là những đường dây cao thế. Ở gần 
đường dầy cao thế rất nguy hiểm. Các dụng cụ điện trong nhà chỉ cần hiệu điện thế 220V. 
Vậy tại sao lại phải xây dựng đường dây cao thế vừa tốn kém vừa nguy hiểm 2 


I- Sự HAO PHÍ ĐIỆN NANG TREN ĐƯỜNG 
DÂY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 


m Truyền tải điện năng đi xa bằng dây dẫn có nhiều 
thuận tiện hơn so với việc vận tải các nhiên liệu có 
dự trữ các dạng năng lượng khác như than đá, dầu 
lửa,... Tuy vậy, dùng dây dân đẻ truyền tải điện 
năng đi xa sẻ có một phân điện nảng bị hao phí do 
toả nhiệt trên dây dẫn. 


1, Tính điện năng hao phí trên đường dây tải điện 


Ta hãy xét xem điện năng hao phí do toả nhiệt 
trên đường dây tải điện phụ thuộc vào những yếu 
tố nào. Căn cứ vào đó tìm biện pháp đề làm giảm 
hao phí. 


Giả sử ta muốn truyền tải một công suất điện ⁄ 
bằng một đường dây có điện trở R và đặt vào 
hai đầu đường dây một hiệu điện thế U. Hãy 
lập công thức xác định xem công suất hao phí 
hy đo toäả nhiệt phụ thuộc như thế nào vào 
các yếu tố 2; U, R. 


Ta đã biết các công thức sau đây : 

Công suất của đòng điện : Ø=UI q) 
Công suất toả nhiệt (hao phí) : 2p =RẺ (2) 
Từ các công thức trên suy ra công thức tính 


công suất hao phí do toả nhiệt : ⁄2{, = — @) 


0o 


2. Cách làm giảm hao phí 
KSÏ Từ công thức (3) có thể suy ra khi truyền tải một công suất điện :2 xác định mà muốn 
giảm hao phí đo toả nhiệt trên đường đây dân thì có thể có những cách làm nào ? 


Muốn giảm điện trở của dây dẫn thì phải dùng dây dẫn có kích thước thế nào ? 
Giảm công suất hao phí bằng cách giảm điên trở của dây tải điện thì có gì bất lợi ? 


Nếu tăng hiệu điện thế ở hai đầu đường dây thì có lợi gì ? Muốn vậy, chúng ta phải 
giải quyết vấn đề gì ? 
Kết luận 


Đề giảm hao phí điện năng do toả nhiệt trên đường dây tải điện thì tốt nhất là tăng 
hiệu điện thế đặt vào hai đầu đường dây. 


II- VẬN DỤNG 


Cùng một công suất điện được tải đi trên cùng một dây đẫn. Hãy so sánh công 
suất hao phí khi dùng hiệu điện thế 500 000V với khi dùng hiệu điện thế 100 000V. 


Hãy trả lời câu hỏi nêu ra ở đầu bài học. 


w Khi truyền tải điện năng đi xa bằng đường dây dẫn sẽ có một phần điện năng hao phí do 
hiện tượng toả nhiệt trên đường dây. 


œ Công suất hao phí do toả nhiệt trên đường dây tải điện tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu 
điện thế đặt vào hai đầu đường dây. 


CÓ THÊ EIM CHUA BIẾT 


Để giảm hao phí người ta đã tăng hiệu điện thế ở hai đầu đường dây tải điện lên đến hàng chục nghìn, 
hàng trăm nghìn vôn, nhưng dây dẫn vẫn phải truyền đi dòng điện có cường độ hàng nghìn ampe. Do đó 
vẫn phải dùng dây dẫn là nhũng dây cáp bằng đồng gồm nhiều sợi nhỏ xoắn lại có đường kính đến vài 
xentimet hoặc đấu nhiều dây cáp đó thành một. đường dây tải điện. 

Đường dây tải điện Bắc - Nam ở nuớc ta có hiệu điện thế 500 000V, bởi vậy không nên đến gần đường 
dây vì rất nguy hiểm. 


lsTef 


| BÀI 37 _| MÁY BIỂN THẾ 


Trong bài trên ta đã biết muốn truyền tải điện năng đi xa, ví dụ như từ nhà máy thuỷ điện 
Hoà Bình đến nơi sử dụng, người ta phải tăng hiệu điện thế ở hai đầu dây lên để giảm hao 
phí. Nhưng các dụng cụ điện trong nhà thường chỉ dùng đến hiệu điện thế 220V. Để giải 
quyết cả hai nhiệm vụ tăng thế và giảm thế, người ta phải dùng máy biến thế. Vậy máy 


biến thế có cấu rạo và hoạt động như thế nào 2 


I- CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY 
BIẾN THẾ 


1. Cấu tạo 


Trên hình 37.1 vẽ các bộ phận chính của một máy 
biến thế, gồm có : 


~ Hai cuộn dây dân có số vòng dây khác nhau, đặt 
cách điện với nhau. 

~ Một lôi sắt (hay thép) có pha silic chung cho cả 
hai cuộn dây. 

Hãy quan sát một máy biến thế để nhận biết 
những bộ phận chính của nó. 

2. Nguyên tắc hoạt động 

K8fl Nếu đặt vào hai đầu của một cuộn dây (gọi là 
cuộn sơ cấp) một hiệu điện thể xoay chiều 
thì bóng đèn mặc ở hai đấu cuộn dây kia (gọi là 
cuộn thứ cấp) có sáng lên không ? Tại sao ? 

Hãy làm thí nghiệm để kiểm tra dự đoán. 

Hiệu điện thế xuất hiện ở hai đầu cuộn thứ cấp 
cũng là hiệu điện thế xoay chiều. Tại sao ? 

4. Kết luận 

Khi đặt vào hai đầu cuôn sơ cấp của máy biến thế 
một hiệu điện thế xoay chiều thì ở hai đầu cuộn 
thứ cấp xuất hiện một hiệu điện thể xoay chiều. 


4n 


LỡI sất pha sllle 


II- TÁC DỰNG LÀM BIẾN ĐỔI HIỆUI ĐIỆN THẾ CỦA MÁY BIẾN THẾ 
1. Quan sát 


Đọc và ghi lại số vòng nị của cuộn sơ cấp và nạ của cuộn thứ cấp của máy biến thế 
trên bàn giáo viên. 


Quan sát giáo viên làm thí nghiệm đo hiệu điện thế U¡ ở hai đảu cuộn sơ cấp và U› 
ở hai đầu cuộn thứ cấp của máy biến thế, ghi kết quả vào bảng I. 


Căn cứ vào bảng số liệu trên, hãy rút ra nhận xét về mối quan hệ giửa hiệu điện 
thế U đặt vào hai đầu các cuộn dây của máy biến thế và số vòng dây của các cuộn 
tương ứng. 


2. Kết luận 
Hiệu điện thể ở hai đâu mỏi cuộn dây Ủ 4 
của máy biến thế tỉ lệ với số vòng dây của mỗi cuộn : 1n 
2 Hạ 
m Khi hiệu điện thể ở cuộn sơ cấp lớn hơn hiệu điện 
thế ở cuộn thứ cấp (Ủi > Ủ2) ta có máy hạ thế, còn khi 
Ủ¡ < Ù; ta có máy tăng thế. 
II - LẮP ĐẶT MÁY BIẾN THẾ Ở HAI ĐẦU Ms 


X “ , công nghiệp nhẹ . 
ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN 9ˆ? 
Để giảm hao phí trên đường dây tải điện, cần có hiệu điện 
thế lên đến hàng trăm nghìn vỏn, nhưng ở nơi dùng điện 
lại phải có hiệu điện thể thích hợp (thường là 220V). 
Đời vậy, ở hai đầu đường đây tải điện phải đặt hai loại 
biến thế có nhiệm vụ khác nhau. Trên hình 37.2 vẽ 
tượng trưng sơ đồ bố trí các máy biến thế từ nhà 
máy điện đến nơi tiêu thụ. Hãy chỉ ra nơi nào 
đặt máy tăng thế, nơi nào đặt máy hạ thế. 


Biến thế 3 


500 000V 
Nhà máy điện 25000V 


ý ỊE 
—T 
l II” gểnnế! _T 


4+1 


IV -VẬN DỤNG 


Một máy biến thể dùng trong nhà cần phải hạ 
hiệu điện thế từ 220V xuống còn 6V và 3V. Cuộn 
sơ cấp có 4 000 vòng. Tính số vòng của các cuộn 
thứ cấp tương ứng. 


® Đặt một hiệu điện thế xoay chiều vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến thế thì ở hai đầu 
của cuộn thú cấp xuất hiện hiệu điện thế xoay chiều. 


$ _ Tỉ số gia hiệu điện thế ở hai đầu các cuộn dây của máy biến thế bằng tỉ số giữa số vòng 
của các cuộn dây tương úng. Ở đầu đường dây tải về phía nhà máy điện đặt máy tăng thế, 
ở nơi tiêu thụ đặt máy hạ thố. 


CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT 


Qường độ dòng diện trong máy biến thế có thể rất lớn và làm 
nóng máy. Do đó người ta phải lắp dặt hệ thống ống toả 
nhiệt dùng dầu để làm mát máy (hình 37.3). 


vs 


Thnh 37.3 


4+2 


THỰC HÀNH : VẬN HÀNH MÁY PHÁT ĐIỆN 


BÀI 38 VÀ MÁY BIẾN THẾ 


I- CHUẨN BỊ 

Đối với mỗi nhóm học sinh : 

- Một máy phát điện nhỏ. 

~ Một máy biến thế đơn giản gồm hai cuộn dây dân, 
một cuộn 500 vòng, cuộn thứ hai có hai đầu lấy ra 
lần lượt ứng với 1000 vòng và 1 500 vòng. 

- Hai vôn kế xoay chiều có giới hạn đo 15V (hoặc 
hai đồng hồ đo điện đa năng nhỏ). 


II- NỘI DUNG THỰC HÀNH 


1. Vận hành máy phát điện xoay chiều đơn giản 


Mắc bóng đèn vào hai đầu lấy điện ra của máy 
phát điện (hình 38.1). Mắc vôn kế xoay chiều 
song song với bóng đèn. Điều khiển tay quay đẻ 
cuộn dây của máy phát điện quay đều đặn, quan 
sát đồng thời độ sáng của bóng đèn và số chỉ của 
vôn kế. 

Hiệu điện thế ở hai đâu của máy phát điện 
thay đổi như thế nào khi cuộn dây của máy phát 
quay càng nhanh ? Hiệu điện thế lớn nhất có thể 
đạt được khi quay máy là bao nhiêu ? Ghi các 
kết quả đo vào báo cáo thí nghiệm. 

Đồi chiếu quay của cuộn dây, đèn có sáng 
không ? Vôn kế có hoạt động không ? 


2. Vận hành máy biến thế 


a) Dùng cuôn dây 500 vòng làm cuộn sơ cấp và 
cuộn 1000 vòng làm cuộn thứ cấp của máy biến 
thế. Mắc hai đầu của cuộn sơ cấp vào nguồn điện 
xoay chiều 6V, Dùng vôn kế xoay chiều để đo hiệu 
điện thế U ở hai đầu cuộn sơ cấp và Ua ở hai đầu 
cuộn thứ cấp. Ghi kết quả đo vào bảng Ì. 

b) Sau đó dùng cuộn 1000 vòng rồi 1500 vòng 
làm cuộn sơ cấp, cuộn 500 vòng làm cuộn thứ cấp. 
Ðo hiệu điện thế ở hai đầu cuộn sơ cấp và thứ cấp. 
Ghi kết quả vào bảng 1. 


Nguồn điện Máy 
xoay chiều biến thế 


'Vôn kế 


Hình 38.2 


+23 


Căn cứ vào kết quả đo ở trên, thiết lập mối quan hệ giữa số đo các hiệu điện thế 
và số vòng của các cuộn đây của máy biến thế. Kết quả này có phù hợp với kết luận 
đã thu được ở bài 37 không ? 


III- MẪU BÁO CÁO 

THỤỰC HÀNH : VẬN HÀNH MÁY PHÁT ĐIỆN VÀ MÁY BIẾN THẾ 
12 117211120 8510 (511011 0150 t2 An xo 021190007. 62201 cv: 1624 H1 G210 cóal0 Q 
I. Vận hành máy phát điện đơn giản 


~ Vẽ sơ đỏ thí nghiêm ở hình 38.1, trong đó kí hiệu 
sơ đồ của máy phát điện xoay chiều là 


—({>— 


Khi máy quay càng nhanh thì hiệu điện thế ở 
hai đầu dây ra của máy càng ........... Hiệu điện thế Sơ đô thí nghiệm ở hình 38.1 
lon snHát'đat.dWG011A00 510100 ốc... cố... 


2. Vận hành máy biến thế 


- Vẽ sơ đồ thí nghiệm ở hình 38.2, 
trong đó kí hiệu sơ đồ của máy biến thế là 


Ÿ|Ệ Sơ đồ thí nghiệm ở hình 38.2 


Kết quả 
Lần m¡ (vòng) ns (vòn; U¡(V) U;(V) 
: = : 


Quan hệ giữa số đo hiệu điện thế ở hai đầu hai cuộn dây của máy biến thế và số 
Yòng của các cuộn dây. 


| BÀI 39 _| LIÊN TỎNG KẾT CHƯƠNG II: ĐIỆN TỪ HỌC 


I- TỰ KIỂM TRA 


1. Viết đầy đủ câu sau đây. 
Muốn biết ở một điểm A trong không 
gian có từ trường hay không, ta làm 
như sau : Đất tại A một kim nam 
châm, nếu thấy có ..... tác dụng lên..... 
thì ở A có từ trường. 


2. Làm thế nào đề biến một thanh thép 
thành một nam châm vĩnh cửu ? 
A. Dùng búa đập mạnh vào thanh thép. 
B. Hơ thanh thép trên ngọn lửa. 
€. Đặt thanh thép vào trong lòng 
ống dây dẫn có dòng điện một chiều 
chạy qua. 
D. Đặt thanh thép vào trong lòng 
ống dây dẫn có dòng điện xoay chiều 
chạy qua. 


3. Viết đầy đủ câu sau đây. 
Quy tắc tìm chiều của lực điên từ tác 
dụng lên một dòng điện phát biều như 
sau : Đặt bàn tay...... sao cho các ..... 
đi xuyên vào lòng bàn tay, chiều từ cổ 
tay đến ..... chỉ chiều dòng điện thì ..... 
chỉ chiều của lực điện từ. 

4. Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng 
trong cuộn dây dân kín là gì ? 
A. Đặt một nam châm mạnh ở gản 
cuộn dây. 
B. Đát một nam châm điện ở trong 
lòng cuộn dây. 


€. Khi số đường sức từ xuyên qua tiết 
điện S của cuộn dây lớn. 

D. Khi số đường sức từ xuyên qua tiết 
điện S của cuộn đây biến thiên 


5. Viết đầy đủ câu sau đây. 
Khi khung dây dẫn kín quay trong từ 
trường của một nam châm vĩnh cửu thì 
trong khung dây xuất hiện một dòng 
điện ..... VÌ .... 


6. Cho một thanh nam châm thủng mà 
các chữ chỉ tên cực của nam châm đã 
bị mất, làm thế nào để xác định được 
cực Bắc của nam châm đó ? 


7. a) Phát biểu quy tắc tìm chiều của 
đường sức từ biểu diên từ trường của 
một ống đây có dòng điện một chiều 
chạy qua. 

b) Hãy vẽ môi đường sức từ ở trong 
lòng cuộn dây có dòng điện chay qua 
trên hình 39.1. 


Tình 39.1 


4*ñE 


8. Nêu chỏ giống nhau về cẩu tạo của hai 
loại máy phát điện xoay chiều và sự 
khác nhau về hoạt động của hai máy đó. 


9. Nêu tên hai bộ phân chính của động cơ 
điện một chiều và giải thích vì sao khi 
cho dòng điện chay qua, đông cơ lai 
quay được. 


II- VẬN DỤNG 


10. Đặt một nam chảm điện vuông góc 
với một dây dân thảng có dòng điện 
không đổi chạy qua như hình 39.2. 
Xác định chiều của lực diện từ tác 
đụng lên điểm N của dây dân. 


11. Máy biến thể. 
a) Vì sao để vận tải điện năng đi xa 
người ta phải dùng máy biến thế ? 
b) Trên cùng một đường dây tải điện, 
nếu dùng máy biến thế để tảng hiệu 
điện thế ở hai đầu dây dẫn lên 100 lần 
thì công suất hao phi vì toả nhiệt trên 
đường dây sẽ giảm đi bao nhiêu lần ? 
c) Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có 
4 400 vòng, cuộn thứ cấp có 120 vòng. 
Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu 
điện thế xoay chiều 220V. Tìm hiệu 
điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp. 


12. Giải thích vì sao không thể dùng dòng. 
điện không đổi để chạy máy biến thế. 


13. Trên hình 39.3 vẻ một khung dây đặt 
trong từ trường. Trường hợp nào dưới 
đây trong khung dây không xuất hiện 
đòng điện xoay chiêu ? Hãy giải thích 
VÌ SaO. 

a) Khung đảy quay quanh trục PQ 
năm ngang. 
b) Khung dây quay quanh trục AB 
thảng đứng. 


4+2 


Hình 39.2 


Hình 39.3 


. P2. 
Xe tự hành chạy bằng năng lượng mặt trời đang di chuyển trên Mặt Trăng 


Ñ Hiện tượng khúc xạ là gì ? 

Thấu kính hội tụ là gì ? Thấu kính phân kì là gì ? 
Các bộ phận chính của mắt là những gì ? 

Tật cận thị là gì ? Khắc phục nớ như thế nào ? 
Kính lúp dùng để làm gì ? 


Phân tích ánh sáng trắng thành các ánh sáng màu như thế nào ? Trộn các 
ánh sáng màu với nhau sẻ được ánh sáng màu gì ? 


Tại sao các vật có màu sắc khác nhau ? 


Ảnh sáng có những tác dụng gì, có những ứng dụng gì ? 
+17 


| BÀI 40 _ | 40 HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG 


Đặt mắt nhìn dọc theo một chiếc đũa thẳng từ đâu 
trên (hình 4O.la}, ta không nhìn thấy đâu dưới 
của đũa. Giữ nguyên vị trí đặt mắt, đổ nước vào 
bát (hình 4O.Ib)}, liệu có nhìn thấy đầu dưới của 
đũa hay không 2 


a) 


b) 
I- HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG SNHÊn0i 


I, Quan sát 


Quan sát hình 40.2 và nêu nhàn xét về đường 
truyền của tia sáng : 


a) Từ § đến I (trong không khi). 
b) Từ I đến K (trong nước). 
e) Từ § đến mặt phân cách rồi đến K. 


2. Kết luận 


Tia sáng truyền từ không khí sang nước (tức là 
truyền từ môi trường trong suốt này sang môi 
trường trong suốt khác) thì bị gãy khúc tại mặt 
phân cách giữa hai môi trường. Hiện tượng đó 
gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng. 


+na 


ã. Một vài khái niệm 
Trên hình 40.2 người ta gọi : 
-I là điểm tới, SI là tỉa tới. 
~IK hà tia khúc xạ. 
- Đường NN' vuông góc với mặt phân cách là 
pháp tuyến tại điềm tới. 
- SN h góc tới, kí hiệu là ¡. 
2¬ 
- KIN' là góc khúc xạ, kí hiệu là r. 
- Mặt phẳng chứa tia tới SI và pháp tuyến NN' 
là mặt phăng tới. 
4. Thí nghiệm 
Quan sát đường truyền của một tia sáng từ không 
khí sang nước. 
Bố trí thí nghiệm nhĩ hình 40.2 
Nhúng thắng đứng một phần của miếng gó phẳng 
vào trong nước. Chiếu tia sáng là là trên mặt 
miếng gỗ tới mặt phân cách PQ tại điểm tới I. 
Hãy cho biết tia khúc xạ có năm trong mặt ° 
phảng tới không. Hình 40.2 
Góc tới và góc khue xạ, góc nào lớn hơn ? 
Hãy đề xuất phương án thí nghiệm để kiểm tra 
xem những nhận xét trên có còn đúng khi thay đổi 
góc tới hay không. 
5. Kết luận 
Khi tia sáng truyền từ không khí sang nước thì : 
~ Tia khúe xạ nằm trong mặt nhảng tới. 
- Góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới. 
[#4 Hay thể hiện kết luận trên bằng hình vẽ. 


II - SỰ KHÚC XẠ CỦA TIA SÁNG KHI 
TRUYÊN TỪ NƯỚC SANG KHÔNG KHÍ 

I, Dự đoán 

Kết luận trên có còn đúng trong trường hợp tia 
sáng truyền từ nước sang không khí hay không ? 
® xuất một phương án thí nghiệm đề kiểm tra dự 
đoán đó. 


Kialof 


2. Thí nghiệm kiểm tra 


Có thể dùng phương pháp che khuất sau đây đề vẽ 
đường truyền của tia sáng từ nước sang không khí. 


a) Bố trí thí nghiệm như hình 40.3, trong đó A và 
B là vị trí cắm hai định ghim trên phần miếng gỗ 
nhúng trong nước. 

b) Tìm vị trí đặt mắt đề thấy định ghim B che 
khuất đỉnh ghim A. Đưa đỉnh ghim C tới vị trí sao 
cho nó che khuất đồng thời cả A và B (định ghim 
C không được vẻ trên hình 40.3). 

Chứng minh rằng : Dường nối các vị trí của 
ba định ghìm A, B, C là đường truyền của tia sáng 
từ định ghim A tới mắt. 

Nhận xét đường truyền của tia sáng, chỉ ra điểm 
tới, tia tới, tia khúc xạ, vẽ pháp tuyến tại điểm tới. 
So sánh độ lớn góc khúc xạ và góc tới. 

3. Kết luận 

Khi tia sáng truyền được từ nước sang không 
khí thi : 

- Tia khúc xạ nằm trong mặt phảng tới. 

- Góc khúc xạ lớn hơn góc tới. 


Thnh 40.3 


II - VẬN DỤNG 


Phân biệt các hiện tượng khúc xa và phản 
xa ánh sáng. 


Giải thích hiện tượng nêu ra ở phần mở bài. 


Hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác bị 
gây khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường, được gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng. 


Khi tỉa sáng truyền tù không khí sang nước, góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới. 
Khi tia sáng truyền được từ nước sang không khí, góc khúc xạ lớn hơn góc tới. 


CÓ THỂ EM CHUA BIẾT 


Nếu ai không biết hiện tượng khúc xạ ánh sáng, họ thường ước lượng nhám độ sâu của nước. Các em 
nhỏ cần luu ý khi tập bơi, vì qua con mắt của chúng ta đáy hồ ao, sông ngòi, suối, bể chúa nước... hình 
như nông hơn gần 1/3 độ sâu thục của nó. Nếu tin vào độ sâu nhìn thấy đó có thể sẻ gặp nguy hiểm. 


411A 


| BÀI 41 _ | 41 QUAN HỆ GIỮA GÓC TỚI VÀ GÓC KHÚC XẠ 


Trong bài trước, chúng ta đã biết góc tới và góc khúc xạ không bằng nhau. Vậy khi tăng 
hoặc giảm góc tói thì góc khúc xạ thay đổi như thế nào 2 


I - SỰ THAY ĐỔI GÓC KHÚC XẠ THEO 
GÓC TỚI 
1. Thí nghiệm 
Dùng phương pháp che khuất, vẻ đường truyền 
của tia sáng từ không khí sang thuỷ tỉnh hoặc 
nhựa trong suốt. 
Đố trí thí nghiệm như hình 41.1. 
a) Khi góc tới bằng 60° 

_— 
Cám một định ghim tại điểm A với NIA = 607. 
Đặt mắt ở phía cạnh cong của miếng thuỷ tỉnh sao 
cho nhìn qua khe I thấy A. Đưa đinh ghim A” tới 


vị trí sao cho nó che khuất đồng thời cả khe I và 
định ghim A. Hình 41.1 


Chứng minh rằng đường nối các vị trí 
A,L, A' là đường truyền của tia sáng từ định ghim 
A đến mắt. 

Nêu nhận xét về đường truyền của tia sáng từ 
không khí vào thuỷ tinh. Chỉ ra tia tới, tia khúc xạ, 
góc tới, góc khúc xạ. Đo độ lớn góc khúc xạ và ghi 
vào bảng l. 

b) Khi góc tới bằng 45”, 309, 0° 

Tiến hành thí nghiệm theo các bước tương tự 
như trên. 


Vẻ đường truyền của tia sáng từ đỉnh ghim đến ¡ |khúc xạr 
mắt trong từng trường hợp, đo các góc khúc xạ 
tương ứng và ghi vào bảng 1. 


2. Kết luận 

Khi ánh sáng truyền từ không khí sang thuỷ tinh : 
- Góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới. 

~ Góc tới tăng (giảm) góc khúc xạ củng tăng (giảm). 


5. Mỏ rộng 


Người ta đã làm nhiều thí nghiệm về hiện tượng 
khúc xa. Khi chiếu tia sáng từ không khí sang các 
môi trường trong suốt rán, lỏng khác nhau như 
thạch anh, nước đá, rượu, đầu... người ta đều thấy 
kết luân trên vân đúng. 


II- VẬN DỤNG 


“Trên hình 41.2 cho biết M là vị trí đặt mắt để 
nhìn thấy hình ảnh viên sỏi nhỏ ở trong nước, A 
là vị trí thực của viên sỏi, B là vị trí ảnh của nó, PQ 
là mặt nước. Hãy vẻ đường truyền của tia sáng từ 
viên sỏi đến mắt. 

Ở hình 41.3, SE là tia tới. Tia khúc xạ của 
†ia nay trùng với một trong số các đường TH, 
TE, IG, IK. Hay điền dấu mũi tên vào tia khúc 
xạ đó. 


Khi tỉa sáng truyền từ không khí sang các môi 
trường trong suốt rấn, lỏng khác nhau thì góc 
khúc xạ nhỏ hơn góc tới. 

Khi góc tới tăng (giảm) thì góe khúe xạ cũng 


†ăng (giảm). 


Khi góc tới bằng 0° thì góc khúc xạ bằng 0°, 
†ia sáng không bị gãy khúc khi truyền qua hai 
môi trường. 


CÓ THỂ EM CHUA BIẾT 


Hình 41.2 


Hình 41.3 


Chúng ta thưởng nghĩ, có tia sáng chiếu tới mặt phân 
cách giúa hai môi trường trong suốt khác nhau sẽ có tia 
khúc xạ. Nhung có trường hợp không đúng như vậy, ví dụ 
khi cho tia sáng chiếu từ nước sang không khí, khi góc tới 
lớn hơn 48°30 thì tia sáng không đi ra khỏi nước, nó 
không bị khúc xạ, mà phản xạ toàn bộ ở mặt phân cách 
giữa nước và không khí. Hiện tượng đó gọi là hiện tượng 
phản xạ toàn phần (hình 41.4). 


w⁄4 


Là 


Hình 41.4 


| BÀI 42 _| 42 THẤU KÍNH HỘI TỤ 


Bạn Kiên : Cậu dùng loại kính gì hứng ánh sáng 
mặt trời mà lại đốt cháy được miếng giấy trên 
sân như vậy 2 

Bạn Long : Anh tó bảo đỏ là thấu kính hội tụ. 

Bạn Kiên : Thấu kính hội tụ là gì nhỉ 2 


Hình 42.1 
I- ĐẶC ĐIỂM CỦA THẤUI KÍNH HỘI TỤ 
1. Thí nghiệm 
Bố trí thí nghiệm như hình 42.2, trong đó chiếu 
một chùm sáng tới song song theo phương vuông 
góc với mặt một thấu kính hội tụ. 
Thấu kính DBUSÊN, 
Hình 422 


Chùm tia khúc xa ra khỏi thấu kính có đác 
điểm gì mà người ta gọi thấu kính đó là thấu kính 
hội tụ ? 


m Tía sáng đi tới thấu kính gọi là tia tới. Tia khúc 
xạ ra khỏi thấu kính gọi là tia ló. 

Hãy chỉ ra tia tới, tia ló trong thí nghiệm ở 
hình 42.2. 


2. Hình dạng của thấu lính hội tị 


[8i Tìm hiểu, so sánh độ dày phần rìa so với phần 
giữa của thấu kính hội tụ dùng trong thí nghiệm. 

m Thấu kính được làm bằng vật liệu trong suốt 
(thường là thuỷ tỉnh hoặc nhựa). 

Tiết diện mặt cắt ngang của một số thấu kính hội 
tụ được mô tả trên hình 42.3a, b, c. 


Kí hiệu thâu kính hội tụ được vẻ như hình 42.3d. 


II- TRỤC CHÍNH, QUANG TÂM, TIÊU ĐIỂM, 
TIÊU Cự CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ 


1. Trục chính 

Quan sát lại thí nghiệm ở hình 42.2 và cho 
biết, trong ba tia sáng tới thấu kính, tia nào qua 
thấu kính truyền tháng không bị đối hướng ? Tìm 
cách kiểm tra điều này. 

m Trong các tia tới vuông góc với mặt thấu kính 
hội tụ, có một tia cho tia ló truyền thảng không đồi 
hướng. Tia này trùng với một đường thắng được 
gọi là trục chính (A) của thấu kính. 


2. Quang tâm 

Trục chính của thấu kính hôi tụ đi qua một điểm 
O trong thấu kính mà mọi tia sáng tới điểm này 
đều truyền thắng, không đổi hướng. Điểm O goi là 
quang tâm của thấu kính. 


3, Tiêu điểm 


Quan sát lại thí nghiệm ở hình 42.2 và cho 
biết điểm hội tụ F của chùm tia ló nằm trên 
đường thảng chứa tia tới nào ? Hãy biểu diễn 
chùm tia tới và chùm tia ló trong thí nghiệm này 
trên hình 42.4. 

Văn thí nghiệm trên, nếu chiếu chùm tia tới 
vào mặt bên kia của thấu kính thì chùm tia ló có 
đặc điểm gì ? 


44A 


b 


e 


b) 


9 


Hình 42.3 


Hình 424 


mø Một chùm tia tới song song với trục chính của 
thấu kinh hội tụ cho chùm tia ló hội tụ tại một 


điềm E nằm trên trục chính. Điểm đó gọi là tiêu Ễ = 
điểm của thấu kính hội tụ và nằm khác phía với F 
chùm tia tới (hình 42. 5a). 8) 


Mỗi thấu kính có hai tiêu điểm E và E' nằm vẻ hai 
phía của thấu kính, cách đều quang tâm (hình 
42.5b). 

4. Tiêu cự 

Khoảng cách từ quang tâm đến mỗi tiêu điểm 
OF =OFE' =f gọi là tiêu cự của thấu kính. 

Nếu cho tia tới đi qua tiêu điểm của thấu kính thì Tình 425 
thấy tia ló song song với trục chính. 


II - VẬN DỰNG 


Trên hình 42.6 có vẻ thấu kính hội tu. 
quang tâm O, trục chính A, hai tiêu điểm E và E', 
các tỉa tới 1, 2, 3. Hãy vẽ tia ló của các 
T†ia này. 


Trả lời câu hỏi ban Kiên nêu ra ở phần mở bài. Hình 426 


'Thấu kính hội tụ thường dùng oó phần rìa mỏng hơn phần giúa. 


Một chùm tia tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ cho chùm tia ló hội tụ tại 
tiêu điểm của thấu kính. 


Đường truyền của ba tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ : 


- Tia tới đốn quang tâm thì tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới. 
- Tia tới song song với trục chính thì tia ló qua tiêu điểm. 
~ Tỉa tới qua tiêu điểm thì tỉa ló song song với trục chính. 


CÓ THỂ EM CHUA BIẾT 


1. Những kết luận về đường truyền của tỉa sáng qua thấu kính hội tụ sẽ càng đúng khi thấu kính 
có bề dày phần giữa càng nhỏ (thấu kính mỏng) và khi tia sáng lệch càng ít so với trục chính. 

2. Trục chính cát thấu kính ở hai điểm trên hai mật của thấu kính. Đối với thấu kính mỏng có thể 
coi hai điểm đó trùng nhau, đỏ là quang tâm của thấu kính. Trên hình ta chỉ vẽ trục chính cắt thấu 
kính tại một điểm. 


BÀI 43 ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI 


THẤU KÍNH HỘI TỤ 


Một thấu kính hội tụ được đặt sắt vào mặt trang sách 
(hình 43.1). Hãy quan sát hình ảnh dòng chữ qua 
thấu kính. Hình ảnh dòng chữ thay đổi như thế nào 
khi từ từ dịch chuyển thấu kính ra xa trang sách 2 


I - ĐẶC ĐIỂM CỦA ẢNH CA MỘT VẬT 
TẠO BỞI THẤU KÍNH HỘI TỤ 


1. Thí nghiệm 

Quan sát ảnh của một vật tạo bởi thấu kinh hội tụ. 
Bố trí thí nghiêm như hình 43.2. 

Cả vật và màn đều được đảt vuông góc với trục 
chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự khoảng 12cm. 
a) Đặt vật ngoài khoảng tiêu cự 

Đặt vật ở xa thấu kính và màn ở sát thấu kính. 
Từ từ dịch chuyền màn ra xa thấu kính cho đến 
khi xuất hiên ảnh rô nét của vât ở trên màn. đó 
là ảnh thật. Anh thât cùng chiều hay ngược 
chiểu so với vật ? 

Dịch vật vào gần thấu kính hơn. Tiến hành thí 
nghiệm như trên, có thu được ảnh của vật trên 
màn nữa không ? Anh thật hay ảo ? Anh cùng 
chiều hay ngược chiều so với vật ” 

b) Đặt vật trong khoảng tiêu cự 

Hãy chứng tỏ rằng không hứng được ảnh của 
vật ở trên màn. Hãy quan sát ảnh của vật qua thấu 
kính và cho biết đó là ảnh thật hay ảo, cùng chiều 
hay ngược chiều, lớn hơn hay nhỏ hơn vật. 


4*41£ˆ 


*  YÍIL đạt ngoài khoảng tiêu tự chị 
* Vật đặt trong khoảng tiêu cự cho| 
* Vật AB đật vuông góc với trục hi 
(Ai cũng vuông góc với trục chính. A 


Hình 43.1 


Hình 43.2 


2. Hãy ghi các nhạn xét ở trên vào bảng Í 
Bảng 1 


Kết quả Đặc điểm của ảnh 
quan! Khoảng cách từ vật ng 
Sắt | đến thấu kinh (4) ngược chiếu | LỚn hơn hay 
ko nhỏ hơn vật ? 
SO VỚI Vật ? 


Vật ở rất xa thâu kính 


—:— | sz ||} —T|—— 
——>—|† *xx | |} ——T——] 


L5. L #S. |. L...L...s 


m Mội điểm sáng nằm ngày trên trục chính, ở rất 
xa thấu kính, cho ảnh tại tiêu điểm của thấu kính. 
Chùm tia phát ra từ điểm sáng này chiếu tới mắt 
thấu kính được coi là chùm song song với trục 
chính của thấu kính. s. 


Vật đặt vuông góc với trục chính của thấu kính 
cho ảnh cũng vuông góc với trục chính. 


lI- CÁCH DỰNG ẢNH Bi j3 3 
1. Dựng ảnh của điềm sáng S tạo bởi thấu kính hội tụ 
m S là một điểm sáng được đặt trước thấu kính hội 
tụ. Chùm sáng từ S phát ra, sau khi khúc xạ qua 
thấu kính, cho chùm tia ló hội tụ tại ảnh S” của S. 
Để xác định vị trí của S”, chỉ cần vẻ đường truyền 
của hai trong ba tia sáng đã học. 

Hãy dịng ảnh SỈ của điểm sáng Strên hình 43.3 


2. Dựng ảnh của một vật sáng AB tạo bởi thấu kính 
hội tụ 

Vật sáng AB được đảt vuông góc với trục 
chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 12cm. 
Điểm A nằm trên trục chính. Hãy dựng ảnh AB” 
của AB và nhận xét đặc điểm của ảnh A'BỶ trong 
hai trường hợp : 

+ Vật AB cách thấu kính một khoảng d = 36cm 
(hình 43.4a). 

+ Vật AB cách thấu kính một khoảng d = 8cm 
(hình 43.4b). Tình 43.4 


+47 


III- VẬN DỤNG 


'Vận dụng kiến thức hình học, hãy tính khoảng 
cách từ ảnh đến thấu kính và chiều cao của ảnh 
trong hai trường hợp ở C5. Cho biết vật AB có 
chiều cao h = em. 


Trả lời câu hỏi nêu ra ở phần mở bài. 


Đối với thấu kính hội tụ : 


~ Vật đặt ngoài khoảng tiêu cự cho ảnh thật, ngược chiều với vật. Khi vật đặt rất xa thấu kính 
thì ảnh thật có vị trí cách thấu kinh một khoảng bằng tiêu cự. 


~ Vật đặt trong khoáng tiêu cụ cho ảnh ảo, lớn hơn vật và cùng chiều với vật. 

Muốn dụng ảnh A'B' của AB qua thấu kính (AB vuông góc với trục chính của thấu kính, 
A nằm trên trục chính), chỉ cần dụng ảnh B” của B bằng cách vẽ đường truyền của hai tia 
sáng đặc biệt, sau đó từ B hạ vuông góc xuống trục chính ta có ảnh A” của A. 


CÓ THỂ EM CHUA BIẾT 


1. Đặt mắt hứng chùm tia ló sẽ quan sát được ảnh của một vật tạo bởi thấu kính. Nếu nhìn thấy ảnh ngược 
chiều với vật thì đó là ảnh thật. Nếu nhìn thấy ảnh cùng chiều với vật thì đó là ảnh ảo. 

2. Biết được quy luật về sự tạo ảnh của một vật bởi thấu kính hội tụ, người ta đã dùng nó để chế tạo các 
dụng cụ quang học mở rộng khả năng nhìn của mắt như : ống nhòm, máy ảnh, đèn chiếu, kính lúp, kính 
hiển vi, kính thiên văn... Nhũng dụng cụ đó giúp chúng ta quan sát được nhũng vật ở rất xa hoặc những chỉ 
tiết rất nhỏ, mà bảng mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy dược. 


41qQ 


BÀI 44 THẤU KÍNH PHÂN KÌ 


Thấu kính phân kì có những đặc điểm gì khác so với thấu kính hội tụ 2 


I- ĐẶC ĐIỂM CỦA THẤU KÍNH PHÂN KÌ 


1. Quan sát và tìm cách nhận biết 


Hãy tìm cách nhận biết thấu kính hồi tụ trong 
hai loại thấu kính có ở phòng thí nghiệm. 


ø Những thấu kính còn lại là thấu kính phân kì. 


[#1 Đo dày phân ra số với phân giữa của thấu 
kính phân kì có gì khác với thấu kính hội tụ ? 


2. Thí nghiệm 


Thấu kính Nguồn sáng 


Hình 44.1 


8) b) 
Bố trí thí nghiệm như hình 44.1, trong đó chiếu 
một chùm sáng tới song song theo phương vuông 
góc với mặt của một thấu kính phân kì. 
Chùm tia ló có đắc điểm gì mà người ta gọi 
thấu kính này là thấu kính phân kì ? 
m Tiết diện mặt cắt ngang của một số thấu kính 
phân kì được mô tả trên hình 44.2a, b, c. 9 9) 
Kí hiệu thấu kính phân kì được vẻ như hình 44.2d. Hình 44.2 


11D 


II- TRỤC CHÍNH, QUANG TÂM, TIÊU ĐIỂM, 
TIÊU Cự CỦA THẤU KÍNH PHÂN KÌ 


1, Trục chính 


Quan sát lại thí nghiệm trên và cho biết 
trong ba tia tới thấu kính phân kì, tia nào đi qua 
thấu kính không bị đổi hướng ? Tìm cách kiểm tra 
điều này. 

m Trong các tia tới vuông góc với mặt thấu kính, 
có một tia cho tia ló truyền thảng không đối 
hướng. Tia này trùng với một đường thăng được 
gọi là trục chính (A) của thấu kính. 


2. Quang tâm 


Trục chính của thấu kính phản kì đi qua một điểm 
O trong thấu kính mà mọi tia sáng tới điểm này 
đều truyền thẳng, không đổi hướng. Điềm O gọi là 
quang tâm của thâu kính. 


3. Tiêu điểm 


Quan sát lại thí nghiệm ở hình 44.1 và dự 
đoán xem, nếu kéo dài các tia ló thì chúng có gặp 
nhau tại một điểm hay không ? Tìm cách kiểm tra 
lại dự đoán đó. 

Hãy biểu diễn chùm tia tới và chùm tia ló 
trong thí nghiệm này trên hình 44.3. 

m= Chùm tia tới song song với trục chính của thấu 
kính phân kì cho các tia ló kéo dài cắt nhau tại 
điểm F năm trên trục chính. Điểm đó gọi là tiêu 
điểm của thâu kính phân kì và nằm cùng phía 
với chùm tia tới (hình 44.4). 

Mỗi thấu kính phân kì có hai tiêu điểm E và E” 
nằm về hai phía của thấu kính, cách đều quang 
tâm O. 


4. Tiêu dự 


Khoảng cách từ quang tâm tới mỗi tiêu điểm 
OE =OF' =f gọi là tiêu cự của thấu kính. 


Tình 44.3 


Hình 444 


III- VẬN DỤNG 


Hình 44.5 vẻ thấu kính phân kì, quang tâm O, 
trục chính A, hai tiêu điểm FE và E', các tía tới 1, 2. 
Hãy vẽ tia ló của các tia tới này. 

Trong tay em có một kính cân thị. Làm thế nào 
để biết kính đó là thấu kính hội tụ hay phân kì ? Thnh 445 
Trả lời câu hỏi nêu ra ở phần mở bài. 


"hấu kính phân kì thường dùng oó phản rìa dày hơn phản giữa. 
Chùm tia tới song song với trục ohính eủa thấu kính phân kì eho chùm tia ló phân kì. 


Đường truyền của hai tia sáng đặc biệt qua thấu kính phân kì : 
~ Tia tới ong song với trục chính thì tia ló kéo dài đi qua tiêu điểm. 
- Tia tới đến quang tâm thì tia ló tiếp tục truyền tt theo phương của tia tới. 


CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT 


Đáy của nhiều loại cốc thuỷ tinh thường được làm lõm, vì vậy nó có dạng thấu kính phân kì. Khi đặt cốc 
lên trên các dòng chữ, nhìn từ trên xuống, ta thấy hình ảnh các dòng chủ đó nhỏ di. 


+24 


ầ ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI 
BÀI 45 THẤU KÍNH PHÂN KÌ 


Bạn Đông bị cận thị nặng. Nếu Đông bỏ kính ra, ta nhìn thấy mắt bạn to hơn hay nhỏ hơn 
khi nhìn mắt bạn lúc đang đeo kính 2 


I- ĐẶC ĐIỂM CỦA ẢNH CỦA MỘT VẬT 
TẠO BỞI THẤU KÍNH PHÂN KÌ 


Bố trí thí nghiệm như hình 45.1 đề quan sát ảnh 
của một vật tạo bởi thấu kính phân kì. 
Vật và màn đều được đặt vuông góc với trục chính 
của thấu kính phân kì có tiêu cự khoảng 12cm. 
Hãy làm thí nghiệm để chứng tỏ rằng không 
thể hứng được ảnh của vật trên màn với mọi vị trí 
của vật. 

..?7. | 
Làm thế nào đề quan sát được ảnh của vật tạo IV | 
bởi thấu kính phân kì ? Anh đó là ảnh thật hay 
ảnh ảo ? Cùng chiều hay ngược chiều với vật ? 


Hình 45.I 


lI- CÁCH DỰNG ẢNH 


Dựa vào kiến thức đã học ở bài trước, hãy nêu 
cách dựng ảnh của vật AB qua thấu kính phân kì, 
biết AB vuông góc với trục chính, A nảm trên 
trục chính. 


Trên hình 45.2 cho biết vật AB được đặt 

vuông góc với trục chính của thấu kính phân kì có 

tiêu cự £ = 12cm. Điểm A nằm trên trục chính và 

cách quang tâm O một khoảng OA = 24cm. B 

+ Hay dựng ảnh A'B' của vật AB tạo bởi thấu À o 
kính đã cho. 

+ Dựa vào hình vẻ, hãy lập luận đề chứng tỏ 
răng ánh này luôn nằm trong khoảng tiêu cự của 
thấu kính. Tình 45.2 


Ẩ F F 


+22 


II - ĐỘ LỚN CỦA ẢNH ẢO TẠO BỞI CÁC 
THẤU KÍNH 


Đặt vật AB trước một thấu kính có tiêu cự 
f = 12cm. Vật AB cách thấu kính một khoảng 
đ = 8em, A năm trên trục chính. Hãy dựng ảnh 
A'B' của AB. Dựa vào hình vẽ để nêu nhận xét về 
độ lớn của ảnh so với vật trong hai trường hợp : 


+ Thấu kính là hội tụ. 
+ Thấu kinh là phân ki. 


IV - VẬN DỤNG 


Từ bài toán trên, hãy cho biết ảnh ảo của một 
vật tao bởi thấu kính hói tu và thấu kính phân kì 
có đặc điểm gì giống nhau, khác nhau. Từ đó hãy 
nêu cách nhân biết nhanh chóng một thấu kính là 
hội tụ hay phân ki. 

Vân dụng kiến thức hình học, tính khoảng 
cách từ ảnh đến thấu kính và chiêu cao của ảnh 
trong hai trường hợp ở C5 khi vàt có chiều cao 
h= 6mm. 


Hãy trả lời câu hỏi nêu ra ở phần mở bài. 


Đối với thấu kính phân kì : 
~ Vật sáng đặt ở mọi vị trí trước thấu kính phân kì luôn cho ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật 


và luôn nắm trong khoảng tiêu cự của thấu kính. 


- Vật đặt rất xa thấu kính, ảnh ảo của vật có vị trí cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cụ. 


CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT 


©ó một cách rất đơn giản để phân biệt nhanh chóng thấu kính hội 
tụ với thấu kính phân kì. Đặt một ngón tay ở phía trước và gần 
thấu kính để sao cho có ảnh ảo. Nheo mắt nhìn ảnh này qua kính. 
Đưa từ từ thấu kính lên trên, nếu ảnh chạy xuống dưới thì đó là 
thấu kính hội tụ, nếu ảnh chạy lên trên thì đó là thấu kính phân kì 
(hình 45.3). Em hãy thủ tìm cách giải thích xem sao. 


Hình 45.3 


+23 


BÀI 46 THỰC HÀNH : 


I- CHUẨN BỊ 

1. Dụng cụ (cho mỗi nhóm học sinh) 

~ Một thấu kính hôi tụ có tiêu cự cần đo. 
~ Một vật sáng có dang chữ L, hoặc E, E... 
= Một màn ảnh. 
- Một giá quang học thẳng trên có các giá 
đỡ vật, thấu kính và màn ảnh. Vị trí của 
vật, thấu kính và màn ảnh có thể xác định 
được một cách chính xác. 

- Một thước thẳng chia độ đến milimet. 


2. Lí thuyết 


a) Dựa vào cách dựng ảnh của một vật 
qua thấu kính hội tụ, hãy chứng minh 
rắng : Nếu ta đặt một vật AB có độ cao 
là h vuông góc với trục chính của một 
thấu kính hội tụ và cách thấu kính một 
khoảng bằng 2 lản tiêu cự (OA = 2f) thì 
ta sẽ thu được một ảnh ngược chiều, cao 
bằng vật (A'B' =h' =h= AB) và cũng 
nằm cách thấu kính khoảng 2Ÿ. 

Khi đó, khoảng cách giữa vật và ảnh sẽ là 
4f (hình 46. l). 


b) Từ kết quả trên, ta suy ra cách đo f. 
Thoạt tiên đặt vật và màn ảnh ở khá gần 
thấu kính, cách thấu kính những khoảng 
bằng nhau d = d”. Xê dịch đồng thời vật và 
màn ảnh ra xa dân thấu kính, nhưng phải 
luôn luôn giữ sao cho d = d, cho đến khi 
thu được một ảnh rõ nét, cao bằng vật. Lúc 
đó ta sẽ có d=d`=2f và d+d =4f. 


3. Chuẩn bị sẵn báo cáo thực hành theo 
mẫu đá cho ở cuối bài 


42A 


ĐO TIÊU Cự CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ 


II - NỘI DNG THỰC HÀNH 


1. Lắp ráp thí nghiệm 

- Vật được chiếu sáng bằng một ngọn đèn. 
- Thấu kính phải đặt ở đúng giữa giá 
quang học. Cán phải luyện cách đọc số 
chỉ của thước đo đề xác định vị trí của vật 
và màn ảnh một cách chính xác. 


2. Tiến hành thí nghiệm 
a) Ðo chiều cao của vật. 


b) Dịch chuyền vật và màn ảnh ra xa dần 
thấu kính những khoảng bằng nhau cho 
đến khi thu được ảnh rö nét. 


e) Khi đã thấy ảnh rõ nét, cần kiểm tra lại 
xem hai điều kiện d = d' và h =h' có được 
thoả mãn hay không. 


đ) Nếu hai điều kiện trên đã được thoả 
mãn thì đo khoảng cách từ vật đến màn 
ảnh và tính tiêu cự của thấu kính theo 
công thúc ; 

_ d+d 

BE: 


f 


Màn ảnh 


Hình 46.1 


III- MẪU BÁO CÁO 


THỤC HÀNH : ĐO TIÊU CỤ CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ 


350A 12N t2, tàn 0OIRODIGrictrvo cu t1 19/81611x0710121 00C 0/0010 08/9215190IEIAT cụt E OETC 


1. Trả lời câu hỏt 
a) Dưng ảnh của một vât đắt cách thấu kính hội tụ một khoảng bằng 2f. 


b) Dựa vào hình vẽ để chứng minh rằng trong trường hợp này thì khoảng cách từ vật 
và từ ảnh đến thấu kính là bằng nhau. 


Kết quả | Khoảng cách từ : : : 2„| Tiêu cự của 
do | vật đến màn ảnh | Chiến ea củal Chiến 049 Sửa thấu kính 
(on) vật (mm) (mm) 


+*2E 


| BÀI 47 _| 47 SỰ TẠO ẢNH TRONG MÁY ẢNH 


Việc sử dụng vi mạch trong các máy ảnh đã cho ra đời một loại máy ảnh rất hiện đại là 
máy ảnh kĩ thuật số (hình 47.1). Nhưng dù máy ảnh có hiện đại đến đâu cũng không thể 
thiếu được một bộ phận quang học rất quan trọng, đó là vật kính. 


I- CẤU TẠO CỦA MÁY ẢNH 


1. Máy ảnh là một dụng cụ dùng để thu ảnh của vật 
mà ta muốn ghi lại. Hai bộ phận quan trọng của 
máy ảnh là vật kính và buồng tối. Vàt kính là một 
thấu kính hội tụ. Ngoài ra, trong máy ảnh còn có chỏ 
đặt màn hứng ảnh. Trong máy ảnh dùng phim thì 
màn hứng ảnh là phim. 

Quan sát một máy ảnh (hay mô hình máy ảnh) 
(hình 47.2) và đối chiếu với hình vẻ bổ dọc 
(hình 47.3) của máy ảnh đề chỉ ra đâu là vật kính, 
buồng tối và vị trí đăt màn hứng ảnh. 

2. Đặt một vật sáng trước máy ảnh dùng phim, 
sao cho ảnh của vật hiện rõ trên tấm kính mờ 
(hoặc nhựa trong) đặt ở vị trí của phim và quan sát 
ảnh của vật, đề chuẩn bị trả lời C1 và C2. 


e II - ẢNH CỦA MỘT VẬT TRONG MÁY ẢNH 
I. Trả lời các câu hỏi 

Ảnh của vật trên tấm kính mờ là ảnh thật 
hay ảnh ảo ? Cùng chiều hay ngược chiều với vật ? 

To hay nhỏ hơn vật ? 


Hiện tượng nào em quan sát được chứng tỏ vật 
kính của máy ảnh là thấu kính hội tụ ? 


Tình 47.1. Máy ảnh kĩ thuật số. 


Tình 47.2 


2. Vẽ ảnh của một vật đặt trước máy ảnh 


Vẽ ảnh của một vật có dạng một đoạn tháng, 
đăt vuông góc với trục chính của vật kính (hình 
47.4). Trong hình này : AB là vật, O là quang tâm 
của vật kính, PQ là vị trí đặt màn hứng ảnh, 
khoảng cách từ vật đến vật kính là 2m, từ màn 
hứng ảnh đến vật kính là 5cm. Hình vẽ không cần 
đúng tỉ lệ. 

Dưa vào hình vẽ hãy tính tỉ số giữa chiều cao 
của ảnh với chiều cao của vật. Sau đó, hãy chứng 
minh những nhân xét của em trong Cl là đúng. 


3. Kết luận 

Trong máy ảnh, ảnh trên màn hứng ảnh là ảnh 

thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật. 

III- VẬN DỤNG 

Hãy tìm hiểu một máy ảnh đề nhận ra vật kính, buồng tôi và chỏ đặt màn hứng ảnh. 


[3i Một người cao 1,6m được chụp ảnh và đứng cách vật kính của máy ảnh là 3m. 
Man hứng ảnh cách vật kinh 6em. Hỏi ảnh người ấy trên màn hứng ảnh cao bao nhiêu 
Xentimet 2 


Hình 47 4 


w Mỗi máy ảnh đều có vật kính, buồng tối và chỗ đặt màn hứng ảnh. 
ø Vật kính của máy ảnh là một thấu kính hội tụ. 


® Ảnh trên màn hứng ảnh là ảnh thật, nhỏ hơn vật và ngược chiều với vật. 


CÓ THẺ EIM CHUA BIẾT 


1. Máy ảnh mà ta nói đến trong bài này là máy ảnh thông dụng. Để chụp ảnh những vật ở xa như một 
con sư tủ, một eon bảo mà vẫn muốn có một bức ảnh to và đẹp, ta phải dùng một loại vật kính đặc biệt 
gọi là vật kính chụp xa. 

Để chụp ảnh một cảnh rộng như cảnh một cuộc mít tinh trên một quảng trường lớn, ta phải dùng một máy 
ảnh có vật kính đặc biệt gọi la vật kính chụp rộng. 


Lếu những máy ảnh dùng phim đơn giản, vật kính có đường kính của đường rìa không đầy 1cm. Những vật 
đúng cách máy từ 1,5m trở ra đều cho ảnh rõ nét ; do đó, khi chụp ảnh, ta không cần điều chỉnh máy. Ở 
những máy ảnh dùng phim mà thợ ảnh thường dùng (máy ảnh “cơ*), vật kính có đường kính đường ra đến 
3cm. Muốn cho ảnh rõ nét, người ta phải điều chỉnh máy, làm thay đổi khoảng cách từ vật kính đến phim. 
3. Máy ảnh hiện đại là máy ảnh kĩ thuật số. Khi ta chụp ảnh, thì các tín hiệu về ảnh thu được trên màn 
hứng ảnh dược ghi lại trên một cái thẻ nhớ. Nhờ dó, ta có thể xem ảnh ngay sau khi chụp bảng cách dua 
tín hiệu đã thu được lên chiếc màn hình gắn trên máy. 


+27 


| BÀI 48 _| F MÁT 


Bạn Bình : Cậu có biết mỗi người đêu có hai cái thấu kính hội tụ hay không 2 
Bạn Hoà : Mình có đâu 2 

Bạn Bình : Cậu cũng có đấy ï 

Bạn Hoà : À ! Mình biết rồi ! 


I- CẤU TẠO CỦA MẮT 


m Í. Cấu tạo 

Khi học môn Sinh học ở lớp 8, ta đã biết mắt có 
nhiều bô phân. Hai bô phân quan trong nhất là 
thể thuỷ tỉnh và màng lưới (còn gọi là vòng mạc) 
(hình 48.1). 

Thể thuỷ tinh là một thấu kính hội tụ bảng một 
chất trong suốt và mềm. Nó đẻ dàng phông lên 
hoặc dẹt xuống khi cơ vòng đỡ nó bóp lại hay giãn 
ra làm cho tiêu cự của nó thay đồi. Trong sinh học, 
cơ vòng này còn được gọi là cơ thể mi. 


lãng lưới 


Màng lưới là một màng ở đáy mắt, tại đó ảnh của 
vật mà ta nhìn thấy sẽ hiện lên rõ nét. 


Tình 48.1 


Khi có ánh sáng tác dụng lên màng lưới thì 
sẽ xuất hiện “luồng thần kinh” đưa thông tin về ảnh 
lên não. 


e 2. So sánh mắt và máy ảnh 

Nêu những điểm giống nhau về cấu tạo giữa 
con mắt và máy ảnh. 

Thể thuỷ tinh đóng vai trò như bộ phận nào trong 
máy ảnh ? Màn hứng ảnh trong máy ảnh đóng vai 
trò như bộ phận nào trong con mắt ? 


II - SỰ ĐIỀU TIẾT 


m Khi nhìn rõ một vật thì ảnh của vật đó hiện rõ nét 
trên màng lưới. Thực ra, lúc đó cơ vòng đỡ thể thuỷ 
tính đã phải co giãn một chút, làm thay đồi tiêu cự 
của thể thuỷ tỉnh sao cho ảnh hiện rõ nét trên màng. 
lưới. Quá trình này gọi là sự điều tiết của mắt. Sự 
điều tiết xảy ra hoàn toàn tự nhiên. 


Ta đã biết, khi vật năm càng xa thấu kính hội 
tụ thì ảnh thật của vật nằm càng gần tiêu điềm của 
ây em hãy cho biết tiêu cự của thể 
thuỷ tinh khi mắt nhìn các vật ở xa và các vật ở 
gần dài, ngắn khác nhau như thế nào ? Biết rằng 
khoảng cách từ thẻ thuỷ tinh của mắt đến màng 
lưới là không thay đồi và ảnh của vật luôn hiện rõ 
nét trên màng lưới (hình 48.2). 


III- ĐIỂM CỰC CẬN VÀ ĐIỂM CỰC VIỄN 


ml, Điểm xa mắt nhất mà khi có một vật ở đó mắt 
không điều tiết có thể nhìn rõ được gọi là điểm cực 
viễn (kí hiệu là C„). Khoảng cách từ mắt đến điểm 
cực viên gọi la khoảng cực viễn. 


Người có mắt tốt có thể nhìn rõ các Vật ở rất xa 
Chảng hạn như khi nhìn một ngôi sao sẻ thấy là 
một chấm sáng, không bị nhoè. Thực ra, nếu đã 
nhìn rô được các vật cách mắt từ 5m, 6m trở ra thì 
sẽ nhìn rô các vật ở rất xa. Vĩ vậy, trong ngành y 
tế, để thử mắt, người ta đặt bảng thử thị lực cách 
mắt 5m rồi ngắm vào dòng chữ ứng với mức độ 
10/10 (hình 48.3). Nếu nhìn rõ tất cả các chữ € 
ngược, xuôi... trên dòng đó thì mát là mắt tốt. 
Điểm cực viên của mắt tốt ở rất xa (ở Vô cực). 
Khi nhìn các vật ở xa thì mát không phải điều tiết, 
nên nhìn rất thoải mái. 


Nếu có điều kiện, em hãy thử xem mắt của 
mình có bị cân thị hay không. 


m 2. Diềm gần mắt nhất mà khi có một vật ở đó 
mắt có thể nhìn rõ được gọi là điểm cực cận (kí 
hiệu là C.). Khoảng cách từ mắt đến điểm cực cận 
gọi là khoảng cực cận (hay khoảng thấy rõ 
ngắn nhất). 


coocoo 


Để xác định điểm cực cận, người ta nhìn một dòng. 
chữ nhỏ trên trang sách, rồi đưa dần trang sách lại 
gần mắt cho đến khi nhìn dòng chữ bị mờ. Lúc đó 
dòng chử nằm ở điềm cực cận của mắt. Khi nhìn 
một vật ở điểm cực cận thì mắt phải điều tiết 
mạnh nhất, cơ vòng đỡ thê thuy tỉnh co bóp mạnh 
nhất, do đó rất chóng mỏi mắt. 


Hình 48.2 


BẢNG THỬ THỊ LỰC 


° 


e 
° 
° 
° 
° 
° 
° 


° 
° 
e 
° 


b) 


Hình 48.3. Bảng thứ thị lực được thu 
nhỏ bằng 19% kích thước thật. Dòng 
ứng với mắt bình thường (10/10) là 
đòng thứ 10 từ trên xuống. Nếu em 
muốn thử mắt thì hảy đặt hình 48.3b 
cách mắt Sm và nhìn dòng chữ thứ 2 từ 
trên xuống hoặc nhìn hình 48.3a. 


420 


Khoảng cách từ điểm CV đến điểm C, gọi là giới 
hạn nhìn rõ của mắt. 

Hãy xác định xem điểm cực cận của mắt em 
cách mắt bao nhiêu xentimet. 


IV - VẬN DỤNG 


Một người đứng cách một cột điện 20m. Cột 
điện cao §m. Nếu coi khoảng cách từ thể thuỷ tinh 
đến màng lưới của mắt người ấy là 2cm thì 
ảnh của cột điện trên màng lưới sẻ cao bao nhiêu 
xentimet ? 

[S* Khi nhìn một vật ở điểm cực viên thì tiêu cự 
của thể thuỷ tinh sẽ dài hay ngăn nhất '? Khi nhìn 
một vật ở điểm cực cận thì tiêu cự của thể thuỷ 
tỉnh sẽ dài hay ngắn nhất ? 


Hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là thể thuỷ tinh và màng lưới. 


Thể thuỷ tỉnh đóng vai trò như vật kính trong máy ảnh, còn màng lưới như màn hứng ảnh. 
Anh của vật mà ta nhìn hiện trên màng lưới. 


Trong quá trình điều tiết thì thể thuỷ tỉnh bị co giãn, phồng lên hoặc dẹt xuống, để cho ảnh hiện 
trên màng lưới rõ nét. 
Điểm xa mắt nhất mà ta có thê nhìn rõ được khi không điều tiết gọi là đềm cực viên. 


Điểm gần mắt nhất mà ta có hìn rõ được gọi là điểm cực cận. 


CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT 


1. Nếu đặt vật gần mắt hơn điểm cực cận của mắt thì ta vẫn nhìn thấy vật nhưng không nhìn rõ vật. 


2. Ảnh của các vật trên màng lưới thì ngược chiều với vật. Nhưng ta vẫn không thấy vật bị lộn ngược. 
Đó là do hoạt động cuả hệ thản kinh thị giác. 

3. Trong mắt, trước thể thuỷ tinh, có một màn chán sáng gọi là lòng đen. Giữa lòng đen có một lỗ nhỏ 
goi là con ngươi. Đường kính của con ngươi thay đổi tự động : ở ngoài nắng, con ngươi khép nhỏ lại ; vào 
trong tối, nó mở rộng ra. 


+3 


HN 49 MẮT CẬN VÀ MẮT LAO 


Cháu (bị cận thị) : Ông ơi ! Cháu để kính của cháu ở đâu mà tìm mãi không thấy. Ông 
cho cháu mượn kính của ông một lúc nhé ! 
Ông: Cháu đeo kính của ông thế nào được ! 


Cháu : Thưa ông, thế kính của ông khác kính của cháu như thế nào ạ 2 


I-MẮT CẬN 
m Í. Những biểu hiện của tật cận thị 


Hãy khoanh tròn vào dấu + trước 
những biểu hiện mà em cho là triệu chứng 
của tât cân thị. 

+ Khi đœ sách, phải đắt sách gản mắt hơn 
bình thường. 

+ Khi đọc sách, phải đăt sách xa mắt hơn 
bình thường. 

+ Ngồi dưới lớp, nhìn chữ viết trên bảng 
thấy mờ. 

+ Ngồi trong lớp, nhìn không rõ các vật 
ngoài sân trường. 

Mắt cận không nhìn rõ những vật ở xa 
hay ở pản mắt ? Điểm cực viên C, của mắt 
cận ở xa hay gần mắt hơn bình thường ? 


—.- 


® 2. Cách khắc phực tật cận thị 


Nếu có một kinh cận, làm thế nào để 
biết đó là thấu kính phân kì ? 


[S1 Giải thích tác dụng của kính cận. 

Đề giải thích, em hãy vẽ ảnh của vật AB 
qua kính cân (hình 49.1). 

Biết rằng kính cận thích hợp có tiêu điểm 
F trùng với điềm cực viên C\ của mắt và 
khi đeo kính thì mắt nhìn ảnh của vật AB 
qua kính. 

+ Khi không đeo kính, điểm cực viễn của 
mắt cận ở C„ Mắt có nhìn rõ vật AB hay 
không ? Tại sao ? 


Kính cận Mắt Hình 49.1 


+ Khi đeo kính, muốn nhìn rõ ảnh của AB thì ảnh này phải hiện lên trong khoảng nào ? 
'Yêu cầu đó có thực hiện được không với kính cân nói trên ? 

Kết luận : Kính cận là thấu kính phân kì. Người cận thị phải đeo kính đề có thể nhìn rõ 
các vật ở xa mắt. Kính cận thích hợp có tiêu điểm F trùng với điểm cực viên C, của mắt. 


lI-MẮT LÃO 
m l. Những đặc điểm của mắt lão 


Mất lão là mắt của người già. Lúc đó cơ vòng đỡ thể thuỷ tinh đã yếu, nên khả năng 
điều tiết kém hản đi. Mát lão nhìn rõ những vật ở xa, nhưng không nhìn rõ những vật 
ở gần như hồi còn trẻ. Điểm cực cân của mắt lão xa mắt hơn so với mắt bình thường. 


+21 


e® 2. Cách khắc phục tật mắt lao 
Nếu có một kính lão, làm thế nào đề biết đó là thấu kính hôi tụ ? 
Giải thích tác dụng của kính lão. 
Đề giải thích, hãy vẽ ảnh của vật AB qua kính lão. Cho biết tiêu điểm của kính ở E 
(hình 49.2). 
B 


c F6 


Kínhlão Mất Hình 49.2 


+ Khi mắt lào không đeo kính, điềm cực cân C, ở quá xa mắt. Mắt có nhìn rõ vật AB 
hay không ? Tai sao ? 

+ Khi đeo kính, muốn nhìn rõ ảnh của vật AB thì ảnh này phải hiện lên ở trong khoảng 
nào ? Yêu cầu này có thực hiện được không với kính lão nói trên ? 

Vậy, kính lão là thấu kính hội tụ. Mắt lão phải đeo kính đề nhìn rõ các vật ở gần mắt 
như bình thường. 


III- VẬN DỤNG 

Hãy tìm cách kiểm tra xem kính của bạn em và kính của một người già là thấu 
kính hội tụ hay phân kì. 

Hãy tìm cách so sánh khoảng cực cận của mắt em với khoảng cực cận của mắt một 
bạn bị cận thị và khoảng cực cận của mắt một người giả, rồi rút ra kết luận cán thiết. 


w Mắt cận nhìn rõ những vật ở gần, nhưng không nhìn rõ những vật ở xa. Kính cận là thấu 
kính phân kì. Mắt cận phải đeo kính phân kì để nhìn rõ các vật ở xa. 


s Mắt lão nhìn rõ những vật ở xa, nhung không nhìn rõ những vật ở gần. Kính lão là thấu kính 


hội tụ. Mất lão phải đao kính hội tụ để nhìn rõ các vật ở gần. 


1. Ở các phòng khám mắt, để thủ kính cận, người ta cho người cận thị ngồi cách Bảng thủ thị lực 
một khoảng 5m rồi cho đeo kính oận (thoạt tiên là kính nhẹ nhất) và yêu cầu đọc các chữ € ngược, 
xuôi... nằm trên dòng úng với mức độ 10/10. Nếu đọc sai, phải tăng số kính lên. Cứ như thế cho 
đến khi chọn được kính có số thích hợp. 

2. Ở của hàng bán kính, để thử kính cho một cụ già, người ta cho cụ đeo kính lão và để nghị cụ 
cầm một tờ báo trên tay để đọc. Nếu thấy cụ phải dua tờ báo ra xa mắt để đọc thì phải tăng số 
kính lên. Cú nhu thế cho đến khi thấy cụ đeo kính đọc thoải mái các trang báo đặt cách mắt một 
khoảng vừa phải là được. 

3. Ta còn nghe nói đến tật viễn thị. Tật viễn thị có những đặc điểm gần như ngược hẳn với tật cận thị, số 
người bị viễn thị rất nhỏ so với số người bị cận thị. 


+22 


| BÀI 50 _ | LIÊN KÍNH LÚP 


Con : Bố ơi ! Người thợ chữa đồng hồ đeo cái gì trước 
mắt hả bố 2 

Bố : Cái kính lúp đấy. 

Con : Kính lúp là gì hả bố 2 


I- KÍNH LÚP LÀ GÌ ? 

mÍ. a) Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự 
ngắn. Người ta dùng kính lúp đề quan sát các vật nhỏ. 
b) Mỗi kính lúp có một số bội giác (kí hiệu là G) 
được ghi bằng các con số như 2X, 3X, 5X... 

Dùng kính lúp có số bội giác càng lớn đề quan sát 
một vật thì sẻ thấy ảnh càng lớn. 

Số bội giác thường được ghi ngay trên vành đỡ kính. 
e) Giữa số bội giác và tiêu cự f (đo bằng đơn vị 
Xentimet) của một kính lúp có hệ thức : G -T ` 
e@ 2. Dùng một vài kính lúp có số bội giác khác 
nhau đề quan sát cùng một vật nhỏ, tính tiêu cự 
của các kính lúp đó. 

Kính lúp có số bội giác càng lớn thì có tiêu cự 
càng dài hay càng ngắn ? 

Số bội giác nhỏ nhất của kính lúp là 1,5x. Vậy. 
tiêu cự đài nhất của kính lúp sẻ là bao nhiêu ? 


3. Kết luận 

Kính lúp là một thấu kính hôi tụ có tiêu cự ngắn, 
dùng để quan sát những vật nhỏ. Số bội giác của 
kính lúp cho biết, ảnh mà mắt thu được khi dùng 
kính lớn gấp bao nhiêu lần so với ảnh mà mắt thu 
được khi quan sát trực tiếp vật mà không dùng kính. 


Tình 50.1 


+23 


II - CÁCH QUAN SÁT MỘT VẬT NHỎ 
QUA KÍNH LÚP 


m Í. Hãy quan sát một vật nhỏ qua một kính lúp, B 
đo khoảng cách từ vật đến kính, so sánh khoảng 
cách đó với tiêu cự của kính rồi về ảnh của vật qua 
kính lúp (hình 50.2). 


Qua kính sẽ có ảnh thật hay ảo ? To hay nhỏ 
hơn vật ? Hình 50.2 


Muốn có ảnh như ở C3, ta phải đặt vật trong. 
khoảng nào trước kính ? 


2. Kết luận 


Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp, ta phải 
đặt vật trong khoảng tiêu cự của kính sao cho 
thu được một ảnh ảo lớn hơn vật. Mắt nhìn thấy 
ảnh ảo đó. 


lII- VẬN DỤNG 
Hãy kề một số trường hợp trong thực tế đời 
sống và sản xuất phải sử dụng đến kính lúp. 


[#3 Hãy do tiêu cự của một kính lúp có số bội giác 
đã biết và nghiệm lại hệ thức giữa G và £. 


Kính lúp là thấu kính hội tụ có tiêu cụ ngắn, dùng để quan sát các vật nhỏ. 
@ Vật cắn quan sát phải đặt trọng khoảng tiêu cụ của kính để eho một ảnh ảo lớn hơn vật. 


Mắt nhìn thấy ảnh ảo đó. 
® Dùng kính lúp có số bội giác càng lớn để quan sát thì ta thấy ảnh càng lớn. 


CÓ THỂ EM CHUA BIẾT 


1. Các kính lúp có số bội giác từ 1,5x đến 40x. 

2. Các kính hiển vị có số bội giác từ 50x đến 1500x. 

3. Kính hiển vi điện tử có số bội giác đến 1000 000x. 

4. Tỉ số giữa chiều cao của ảnh với chiểu cao của vật gọi là số phóng đại của ảnh. Tỉ số giữa góc mà 


người quan sát trông ảnh qua kính và góc mà người đó trông vật khi không dùng kính (vật đặt cách mắt 
28cm) gọi là số bội giác. Số bội giác và số phóng đại là hai đại lượng vật lí khác nhau. 


43A4 


| BÀI 51 _ | TẬP QUANG HÌNH HỌC 


BÀI I (Về hiện tượng khúc xạ ánh sáng) 

Một bình hình trụ tròn có chiều cao 8em và đường 

kính 20cm. Một học sinh đặt mát nhìn vào trong `» 
bình sao cho thành bình vừa văn che khuất hết đáy 

(hình 51.1). Khi đồ nước vào khoảng xấp xi 3/4 

bình thì bạn đó vừa văn nhìn thấy tâm O của đáy. 


Hãy vẽ tia sáng từ tâm O của đáy bình truyền 

tới mắt. ©) 
ho si : Hành 51.1 

GỢI Ý CÁCH GIẢI 

a) Vẻ mặt cắt dọc của bình theo đúng tỉ lệ. Sau đó 

Vẻ tỉa sáng từ mép của đáy bình đến mắt. 

b) Vẽ đường thằng biểu diễn mặt nước sau khi đồ 

nước vào bình. Xác định vị trí của điểm tới trên 

mặt nước, biết rằng tia ló ra ngoài không khí vân 

truyền theo phương củ. Cuối cùng, vẽ tia sáng 

truyền từ tâm O của đáy bình đến mặt nước, và từ 

mặt nước đến mắt. 


BÀI 2 (Vẻ việc dựng ảnh của một vật sáng qua 
thấu kính hội tụ) 


Một vật sáng AB có đang mũi tên được đặt vuông. 
góc với trục chính của một thấu kính hội tụ, cách 
thấu kinh 16cm, A nàm trên trục chính. Thấu 
kính có tiêu cự 12cm. 


a) Hãy vẻ ảnh của vật AB theo đúng tỉ lệ. 

b) Hãy đo chiều cao của ảnh và của vật trên hình 
vẻ và tính xem ảnh cao gấp bao nhiêu lần vật. 
GỢI Ý CÁCH GIẢI 

a) Chọn một tỉ lệ xích thích hợp trên trục chính. 
b) Dùng hai tia để dựng ảnh. 

Để giám bớt sai số nên chọn chiều cao của vật là 
một số nguyên lắn milimet. 


+2E 


BÀI 5 (Về tật cận thị) 


Hoà bị cân thị có điểm cực viên C„ nằm cách mắt 
40cm. Bình cũng bị cận thị có điểm cực viên C, 
nằm cách mắt 60cm. 

a) Ai cân thi năng hơn ? 

b) Hoà và Bình đều phải đeo kính đề khắc phục 
tật cân thị. Kính được đeo sát mắt. Đó là thấu 
kính loại gì ? Kính của ai có tiêu cự ngắn hơn ? 


GỢI Ý CÁCH GIẢI 

Hãy trả lời các câu hỏi và thực hiện các yêu cầu 
dưới đây. 

a) Đác điểm chính của mắt cân là không nhìn rõ 
các vật ở xa mắt hay ở gần mắt ? 

b) Người bị cân thị càng năng thì càng không nhìn 
rö các vật ở xa mắt hay ở gân mắt ? 

c) Khắc phục tật cân thị là làm cho người cận có 
thể nhìn rõ các vật ở xa mắt hay ở gản mắt ? 

đ) Kính cận là thấu kính hội tụ hay phân kì ? 

e) Biết răng : 

- Khi đeo kính thì ta nhìn rõ ảnh của vật. 

- Kính cận thích hợp là kính có tiêu điểm E trùng 
với điểm cực viền C\ của mắt. 

- Vật ở xa vô cực sẽ có ảnh ở tiêu điểm cúa kính. 
Bảng cách vẻ, hay chứng minh rằng tất cả các vật 
nằm trước kinh đều cho ảnh nằm từ điểm cực viễn 
đến kính, tức là nằm trong giới hạn nhĩn rõ của 
mát (hình 51.2). 

Từ đó suy ra tiêu cự của kính và so sánh tiêu cự 
của kính mà Hoà và Bình phải đeo. 


Mắt cận 


Thấu kính lơại gì ? 


Hình 51.2 


| BÀI 52 _| ÁNH SÁNG TRĂNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU 


mÏÌ- NGUỒN PHÁT ẢÁNH SÁNG 
TRANG VÀ NGUỒN PHÁT ÁNH 
SANG MAU 

1. Các nguồn phát ánh sáng trắng 

a) Mặt Trời là nguồn phát ánh sáng trắng 
rất mạnh. Ảnh sáng mặt trời đến mắt ta 
lúc ban ngày (trừ lúc bình minh và hoàng 
hôn) là ánh sáng trắng. 

b) Các đèn có đây tóc nóng sáng như bóng. 
đen pha của xe ôtô, xe may, bong đen pin, 
bóng đèn tròn... cũng là nguồn phát ánh 
sáng trắng. 


2. Các nguồn phát ánh sáng màu 

a) Các đèn LED phát ra ánh sáng màu. 
Có đèn phát ra ánh sáng màu đỏ, có đèn 
phát ra ánh sáng màu vàng, có đèn phát 
ra ánh sáng màu lục. 

b) Bút laze thường dùng phát ra ánh sáng 
màu đỏ. 

c) Có những đèn ống phát ra ánh sáng 
màu đỏ, màu vàng, màu tím... dùng trong 
quảng cáo. — 


H 


Ohùmsáng Tấm lọc 
trắng màu đồ 


2. Các thí nghiệm tương tự 


Chùmsáng Tấm lọc 
đỏ màu đồ 


lI- TẠO RA ÁNH SÁNG MÀU BẰNG 
TẤM LỌC MÀU 


Tấm lọc màu có thể là một tấm kính 
màu, một mảnh giấy bóng kính có màu, 
một tấm nhựa trong có màu, một lớp 
TƯỚC mâu... 


1. Thí nghiệm 

Quan sát ánh sáng phía sau một tấm lọc 
màu và nẻu nhân xét rút ra từ những thí 
nghiệm sau (hình 52.1) : 

a) Chiếu một chùm sáng trắng qua một 
tấm lọc màu đỏ. 

b) Chiếu một chùm sáng đỏ qua một tấm 
lọc màu đỏ. 

c) Chiếu một chùm sáng đỏ qua một tấm lọc 
xanh (hoặc tím). 

(Ta dùng các đèn màu đề có ánh sáng 
màu). 

Hay cho biết màu của ánh sáng mà 
1a thu được sau các tấm lọc màu trong 
thí nghiệm l. 


Ghùm sáng Tấm lọc 
đề màu xanh 


Hình 52.1 


Làm các thí nghiệm tương tự với các tấm lọc màu và ánh sáng màu khác (nếu điều 
kiện cho phép) và cho biết màu của ánh sáng sau các tấm lọc màu. 


+27 


5. Rút ra kết luận 


+ Chiếu ánh sáng trắng qua một tấm lọc màu ta sẽ 
được ánh sáng có màu của tấm lọc. 

+ Chiếu ánh sáng màu qua tấm lọc cùng màu ta sẽ 
được ánh sáng vẫn có màu đó. 


+ Chiếu ánh sáng màu qua tấm lọc khác màu sẻ 
không được ánh sáng màu đó nữa. 

Vậy, nếu chiếu ánh sáng trắng hay ánh sáng màu 
qua tấm lọc cùng màu, ta sẻ được ánh sáng có 
màu đó. Anh sáng màu này khó truyền qua tấm 
lọc màu khác. 

Tấm lọc màu nào thì hấp thụ ít ánh sáng có màu 
đó, nhưng hấp thụ nhiều ánh sáng có màu khác. 
[#4 Hãy dùng kiến thức vừa nêu đề giải thích kết 
quả của các thí nghiệm ở trên. 


III- VẬN DỤNG 


Ánh sáng đỏ, vàng ở các đèn sau và các đèn 
báo rẻ của xe máy được tạo ra như thể nào ? 


Một bề nước nhỏ (như bể cá cảnh) có các 
thành bên trong suốt đựng nước pha mực đỏ có 
thể dùng như dụng cụ nào ở trên ? Hãy thử làm lại 
các thí nghiệm ở trên với bể nước màu này để 
khẳng định câu trả lời của em là đúng. 


® Ánh sáng do Mặt Trời và các đèn có dây tóc nóng sáng phát ra là ánh sáng trắng. 


® Có một số nguồn sáng phát ra trực tiếp ánh sáng màu. 
® Có thể tạo ra ánh sáng màu bằng cách chiếu chùm sáng trắng qua tấm lọc màu. 


CÓ THỂ EM CHUA BIẾT 


1. Gác chất rắn bị nung nóng đến hàng nghìn độ sẽ phát ra ánh sảng trắng. 
2. Các chất khí khi phát sáng thường phát ra ánh sáng màu. 
3. Qó thể tạo ra ánh sáng vàng bảng cách đưa một vài hạt muối vào ngọn lửa đèn cồn, ngọn lửa bếp ga... 


+10 


| BÀI 53 _ | SỰ PHÂN TÍCH ÁNH SÁNG TRẮNG 


Trong bài trước, ta đã thấy khi chiếu một chùm sáng trắng qua một tấm lọc màu ta sẽ 
được một chùm sáng màu. Phải chăng trong chùm sáng trắng có chứa chùm sáng màu ? 


I - PHÂN TÍCH MỘT CHÙM SÁNG TRẮNG 
BẰNG LĂNG KÍNH 


1. Thí nghiệm Í 


Quan sát một khe sáng trắng qua một lăng kính. 
(Lăng kính là một khối chất trong suốt có dạng 
như ở trong hình 53.1a. Ba đường gờ song song 
với nhau gọi là ba cạnh của lăng kính). 

Đặt lăng kính sao cho các cạnh của nó song song 
với một khe sáng trắng (hoäc một đèn ống). Đặt 
mắt sau lăng kính và quan sát khe sáng qua lảng, 
kính. Em sẻ thấy một dải nhiều màu. 
Chú ý : Hiện tượng chỉ có thể quan sát 
được rõ ràng nếu có một dải sáng hẹp đi 
từ đèn qua lăng kính. Do đó, ta phải gắn 
trước lăng kính một màn chắn sáng, trên 
có khoét một khe hẹp nằm song song với 
các cạnh của lăng kính (hình 53.1b). Mắt 
sẽ quan sát ánh sáng đi qua khe hẹp này. 
Hãy mô tả màu sắc của dải nhiều 
màu nói ở trên. 


2. Thí nghiệm 2 


a) Lần lượt chắn trước khe sáng một tấm lọc màu. 
đỏ, rồi tấm lọc màu xanh và quan sát. Trước khi 
quan sát, hãy dự đoán hình ảnh sẽ quan sát được. 
b) Chăn khe sáng bằng tấm lọc nửa trên màu đỏ, 
nửa dưới màu xanh (hình 53.1c). Dự đoán hiện 
tượng xảy ra. Tiến hành quan sát. 


Mô tả hình ảnh quan sát được trong hai 
trường hợp a và b. 


Hình 53.1 


4120 


Em hãy dựa vào các kết quả quan sát được ở 
trên đề nhận định sự đúng, sai của hai ý kiến sau : 
+ Lãng kính đã nhuộm các màu khác nhau cho 
chùm sáng trăng. 

+ Trong chùm sáng trắng có chứa sản các ánh 
sáng màu. Lăng kính chỉ có tác dụng tách các 
chùm sáng màu đó ra, cho mỗi chùm đi theo một 
phương vào mắt. 

Tại sao có thể nói thí nghiệm I là thí nghiệm 
phân tích ánh sáng trắng ? 


3. Kết luận 

Khi chiếu một chùm sáng trắng hẹp đi qua một 
lăng kính thì ta sẽ thu được nhiều chùm sáng 
màu khác nhau nằm sát canh nhau, tao thành 
một đải màu như cầu vồng. Màu của dải này biến 
thiên liên tục từ đỏ đến tím. Lãng kính có tác 
dụng tách riêng các chùm sáng màu có sản trong 
chùm sáng trắng cho mỗi chùm đi theo một 
phương khác nhau. 


II - PHÂN TÍCH MỘT CHÙM SÁNG TRÁNG 
BẰNG SỰ PHẢN XẠ TRÊN ĐĨA CD 


1. Thí nghiệm 5 


Quan sát mặt ghi của một đĩa CD (hình 53.2) dưới 
anh sang tráng. 


Hãy mồ tả hiện tượng quan sát được. 

+ Ánh sáng chiếu đến đĩa CD là ánh sáng màu gì 2 
+ Ánh sáng từ đĩa CD đến mắt ta có những màu nào ? 
+ Tại sao có thể nơi thí nghiệm 3 cũng là thí nghiệm 
phân tích ánh sáng trắng ? 

2. Kết luận 

Có thẻ phân tích một chùm sáng trăng thành 
những chùm sáng màu bằng cách cho nó phản xạ 
trên mặt ghi của một đĩa CD. 


4*An 


Hình 53.2 


III - KẾT LUẬN CHUNG 


Có thể có nhiều cách phân tích một chùm sáng 
trắng thành những chùm sáng màu khác nhau. 


IV - VẬN DỤNG 


Có thể coi cách dùng các tấm lọc màu như 
một cách phân tích ánh sáng trắng thành ánh sáng 
màu được không ? 

[Sl* Đặt một gương phẳng nằm chếch một góc 
khoảng 30° vào khay nước. Đăt trước trán một 
mảnh giấy nhỏ trên có vạch một vạch den nằm 
ngang. Bố trí sao cho vạch đen nằm song song với 
đường giao nhau của mặt gương va mặt nước 
(hình 53.3). 

Hãy nhìn ảnh của vạch đen qua phần gương ở 
trong nước. Mô tả và giải thích hiện tượng quan 
sát được. 

[33 Hay nêu thêm một vài hiện tượng thực tế về sự 
phân tích ánh sáng trắng. 


@_ Có thể phân tích một chùm sáng trắng thành những ehùm sáng màu khác nhau bằng cách 
cho chùm sáng trắng đi qua một lăng kính hoặc phản xạ trên mặt ghi của một đía CD. 


Trong chùm sáng trắng có chứa nhiều ohùm sáng màu khác nhau. 


CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT 


1. Trong dải màu mà ta thấy dược khi chiếu chùm sáng trắng qua một lăng kính người ta đã phân định 
ra 7 màu chính là : đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. 

2. Hiện tượng cầu vồng cũng là hiện tượng phân tích ánh sáng trắng khi chùm sáng mặt trời chiếu vào 
các giọt nước nhỏ trong đám mây. 

3. Vào mùa rét, nếu ta hà hơi vào một tầm của kính, rồi quan sát ánh sáng qua chỗ đó, ta sẽ thấy một 
quầng màu như cầu vồng. Đó cũng là một cách phân tích ánh sáng trảng. 

4. Ta không những có thể phân tích chùm sáng trắng mà còn có thể phân tích chùm sáng do bất kì nguồn 
sáng nào phát ra. Chỉ có điều là trong trường hợp này, ta có thể không thấy được các chùm sáng có đủ 
màu từ đỏ đến tím như trên. 


| BÀI 54 _ | 54 SỰ TRỘN CÁC ÁNH SÁNG MÀU 


Có thể phân tích một chùm sáng trắng thành nhiều chùm sáng màu khác nhau. Ngược lại 
nếu trộn nhiêu chùm sáng màu lại vói nhau ta sẽ được ánh sáng có màu như thế nào 2 


I- THẾ NÀO LÀ TRỘN CÁC ÁNH SÁNG 
MÀU VỚI NHAU 2 


m Ta có thể trộn hai hay nhiều chùm sáng màu với 
nhau nếu chiếu các chùm sáng đó vào cùng một 
chỏ trên một màn ảnh màu trắng. Màu của màn 
ảnh ở chỏ đó sẽ là màu mà ta thu được khi trộn các 
chùm sáng màu nói trên với nhau. 

Cũng có thể trộn hai hay nhiều chùm sáng màu với 
nhau bằng cách chiếu đồng thời các chùm sáng đó 
trực tiếp vào mắt (các chùm sáng này phải rất 
yếu). Khi đó trên màng lưới của mắt sẽ có màu mà 
ta trộn được. 


m Đề nghiên cứu sự trộn hai hoặc ba ánh sáng 
màu với nhau, ta dùng một thiết bị có sơ đồ vẽ ở 
hình Š4.1a. 


Một ngọn đèn có công suất lớn được đặt ở đúng 
giữa của một hộp hình lập phương. Thành trước 
và hai thành bên của hộp có khoét các cửa số đẻ 
có ba chùm sáng chiếu ra ngoài. Ba cửa sô này 
được chăn bằng ba tấm lọc màu khác nhau, như 
vậy ta có ba chùm sáng màu khác nhau chiếu theo 
ba phía. Trên đường đi của hai chùm sáng chiếu 
về hai bên có đặt hai gương phảng nghiêng một 
góc thích hợp đê hảt hai chùm sáng đó về phía 
trước sao cho có chỗ ba chùm sáng gặp nhau. Nếu 
đặt màn ảnh tại chỏ đó, ta sẽ thu được ánh sáng. 
do ba chùm sáng màu trộn với nhau tạo ra (hình 
54.1b hoặc hình 5 ở bìa 3). 


II- TRỘN HAI ÁNH SÁNG MÀU VỚI NHAU 
1. Thí nghiệm Í 

Chắn hai cửa số bằng hai tấm lọc màu bất kì, lấy 
trong bộ các tấm lọc màu đỏ, vàng, lục và lam. 
Chắn cửa số còn lại bằng tấm chắn sáng. Đặt màn 
ảnh vào chỗ hai chùm sáng màu giao nhau và nhận 
xét Về màu mà ta thu được trên màn ảnh. 


4+*A2 


jÌ 

3:3: 

5,6 :Các gương phẳng 
a) 7:8 


b) 


Hình 54.1 


KSll + Em đã trộn hai ánh sáng màu nào với 
nhau ? Kết quả, em đã. thu được ánh sáng 
màu nào 2 Ví dụ : Trộn ánh sáng màu đỏ 
với ánh sáng màu lục, ta được ánh sáng 
màu vàng, 

+ Có khi nào em thu được "ánh sáng màu 
đen” sau khi trộn hay không ? 

2. Kết luận 

Khi trôn hai ánh sáng màu với nhau ta 
được ánh sáng màu khác. Khi hoàn toàn 
không có ánh sáng thì ta thấy tối, tức là 
thấy màu đen. 

Bằng cách làm như trên, ta có thể trộn ba 
hoäc nhiều ánh sáng màu với nhau. 


III - TRỘN BA ÁNH SÁNG MÀU VỚI 
NHAU ĐỂ ĐƯỢC ÁNH SÁNG TRĂNG 
1. Thí nghiệm 2 


Chăn ba cửa số bằng ba tấm lọc màu đỏ, 
lục và lam. Tìm chỗ ba chùm sáng màu đó 
gặp nhau và nhận xét về màu mà ta thu 
được ở chỏ đó, 


Tại chỗ ba chùm sáng nói trên gặp 
nhau, em thu được ánh sáng màu gì ? 


—————- 


2. Kết luận 

Khi trộn ba chùm sáng màu đỏ. lục và lam 
với nhau môt cách thích hợp ta được ánh 
sáng trắng. 

Người ta còn tìm ra nhiều bộ ba chùm 
sáng khác nhau, khi trộn với nhau cũng 
được ánh sáng trắng. Chẳng hạn, trộn ánh 
sảng màu đỏ cánh sen với ánh sáng màu 
vàng và ánh sáng màu lam ta cũng được 
ánh sáng trắng. 

Tuy nhiên, các ánh sáng trắng nói trên có 
khác nhau chút ít và khác với ánh sáng trắng 
của các ngọn đèn hoặc Mặt Trời phát ra. 
Người ta cũng đã làm được nhiều thí 
nghiệm trộn các ánh sáng có màu từ tím 
đến đỏ do lăng kính phân tích ra và cũng 
được ánh sáng trắng. 


IV - VẬN DỤNG 


Làm một vòng tròn nhỏ bằng bìa cứng, 
trên dán giấy trắng. Chia vòng tròn thành 
ba phần bằng nhau : một phần tô màu đỏ, 
một phân tô màu lục và một phản tô màu 
lam. Làm thêm một trục quay cho vòng 
tròn như một con quay. Cho vòng tròn 
quay tít dưới ánh sáng ban ngày. Nhận xét 
về màu của mặt giấy lúc đó. Có thể coi đây 
là một thí nghiệm trộn các ánh sáng màu 
với nhau được không ? 


Có thể trộn hai hoặc nhiều ánh sáng màu với nhau để được màu khác hẳn. 
®_ Trộn các ánh sảng đô, lục vã lam với nhau một cách thích hợp số được ảnh sáng tráng. 


 Trộn cóc ánh sáng có màu từ đồ đến tím với nhau cũng sẽ được ánh sáng trắng. 


CÓ THẺ EM CHƯA BIẾT 


1. Ba màu đỏ, lục và lam gọi là ba màu cơ bản. Đó là vì nếu trộn ba chùm sáng có ba màu cơ bản với 
độ mạnh, yếu thích hợp ta sẽ thu được đủ mọi màu trong tụ nhiên. 

Đó là nguyên tắc trộn màu trong máy thu hình màu. 

2. Tại mỗi điểm trên màn hình của máy thu hình màu có ba hạt phát sáng nhỏ phát ra ba màu cơ bản. 
Tuy theo sự kích thích mà mỗi hạt sẽ phát sáng mạnh yếu khác nhau, tạo ra màu phù hợp. Trên một màn 
hình 2† inch có đến 1100 000 hạt như vậy. 

3. Ta có thể thấy nhiều loại ánh sáng đỏ, nhiều loại ảnh sáng xanh, nhiều loại ảnh sáng trắng... khác nhau. 


+43 


MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG 
VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU 


Bạn Hoà : Tại sao có khi ta thấy cùng một bộ quần áo của người trên sân khấu lúc thì có 
màu này, lúc thì có màu khác 2 

Bạn Bình : Vì người ta thay đổi màu sắc ánh sáng chiếu lên sân khấu. 

Bạn Hoà : Tại sao lại như thế được nhỉ 2 


¡- VẬT MÀU TRẮNG, VẬT MÀU ĐỎ, VẬT 
MAU XANH VÀ VẬT MÀU ĐEN DƯỚI 
ANH SANG TRANG 

Ổ lớp 7, ta đã biết khi có ánh sáng truyền từ vật 
vào mắt thì ta sẽ nhìn thấy vật. 

Đặt các vật dưới ánh sáng trắng. 

+ Nếu thấy vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu 
xanh lục thì có ánh sáng màu nào truyền từ vật 
vào mắt ta ? 

+ Nếu thấy vật màu đen thì sao ? 

Nhận xét : Dưới ánh sáng trắng, vật có màu nào 
thì có ánh sáng màu đó truyền vào mắt ta (trừ vật 
màu đen). Ta gọi đó là màu của vật. 


II - KHẢ NĂNG TÁN XẠ ÁNH SÁNG MÀU 
CỦA CÁC VẬT 

1. Thí nghiệm và quan sát 

Các vật màu mà ta nghiên cứu là các vật không tự b- 
phát sáng. Tuy nhiên, chúng có khả năng tán xạ Hình 55.1 
(hát lại theo mọi phương) ánh sáng chiếu đến chúng. 


Hãy sử dụng “hộp quan sát ánh sáng tán xạ ở các 
vật màu” (hình 55.1) đề quan sát màu của các vật 
màu đỏ, màu xanh lục và màu đen trên nền trắng, 
khi chiếu chúng bằng ánh sáng đỏ, rồi ánh sáng 
xanh lục. 

Từ đó rút ra nhận xét về khả năng tán xạ ánh sáng 
màu của chúng. 


414A 


2. Nhận xét 


Rút ra nhận xét về màu của các vật màu đỏ, xanh lục, đen và trắng khi chiếu 
chúng bằng ánh sáng đỏ. 

Ví dụ : Khi chiếu ánh sáng đỏ vào vật màu xanh lục ta thấy vật có màu gân như đen. 
Vậy vật màu xanh lục rán xạ rất kém ánh sáng đỏ. 


Hãy rút ra các nhận xét và kết luận khi chiếu áuh sáng xanh lục vào các vật màu 
đỏ, màu xanh lục, màu đen và màu trắng. 


III- KẾT LUẬN VỀ KHẢ NĂNG TÁN XẠ ÁNH SÁNG MÀU CỦA CÁC VẬT 
Vật màu nào thì tán xạ tốt ánh sáng màu đó và tán xạ kém ánh sáng các màu khác. 
'Vât màu trắng tán xa tốt tất cả các ánh sáng màu. 

Vật màu đen không có khả năng tán xạ các ánh sáng màu. 


IV - VẬN DỤNG 
F#1 Ban ngày, lá cây ngoài đường thường có màu gì ? Trong đêm tối ta thấy nó có 
màu gì ? Tại sao ? 
Đặt một tấm kính đỏ (hay một mầu giấy bóng kinh đỏ) trên một tờ giấy trắng rồi 
chiếu ánh sáng trắng vào tấm kính. Nhìn tờ giấy qua tấm kính ta sẽ thấy nó có màu øi ? 
“Tại sao ? Nếu thay tờ giấy trắng bằng tờ giấy xanh, thì ta sẽ thấy có màu gi ? Tại sao ? 


Tại sao khi đất một vật màu đỏ dưới ánh sáng trắng ta thấy nó có màu đỏ, khi đắt 
một vật màu xanh dưới ánh sáng trắng ta thấy nó có màu xanh... ? 


Khi nhìn thấy vật màu nào thì có ánh sáng màu đó di từ vật đốn mắt ta. 
Vật màu trắng có khả năng tán xạ tất cả các ánh sáng màu. 


Vật màu nào thì tán xạ mạnh ánh sáng màu đó, nhưng tán xạ kém ánh sáng các màu khác. 
Vật màu đen không có khả năng tán xạ bất kì ánh sáng màu nào. 


1. Con tắc kè hoa (còn gọi là con kì nhông, hình 55.2) khi lao 
cây nào sẽ có màu giống màu lá của cây ấy. Đó là do cấu 
tạo đặc biệt của da con kì nhông. 

2. Một số kim loại có màu rất đặc trung như bạo, vàng, thiếc, 
chì, natr... 

3. Màu xanh của lá cây chính là màu của chất diệp lục. 


Hình 5S.2 


+*AE 


HN 56 CÁC TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG 


Bạn Hoà : Mình đố cậu ánh sáng chiếu vào các vật có làm các vật bị biến đổi không 2 
Bạn Bình : Mình không thấy có sự biến đổi nào cả. 

Bạn Hoà : Có đấy ! Cậu không chú ý đấy thôi ! 

Những ánh sáng có màu từ đỏ đến tím mà ta nói đến trong các bài học trên đây gọi chung 
là ánh sáng nhìn thấy được. Tuy nhiên, khoa học đã phát hiện ra nhiêu loại ánh sáng mà 
mắt người không nhìn thấy được. Tất cả các ánh sáng nhìn thấy được cũng như không 
nhìn thấy được đêu ít nhiều có các tác dụng mà ta sẽ nói đến dưới đây. 


I- TÁC DỤNG NHIỆT CỦA ÁNH SÁNG 


1. Tác dụng nhiệt của ánh sáng là gì ? 


KSÏ Hay nêu một số hiện tượng chứng tỏ ánh sáng 
chiếu vào các vật sẻ làm nóng các vật đó lên. 

Hãy kể một số công việc trong đó người ta sử 
dung tác dụng nhiệt của ánh sáng đề phục vụ đời 


sống hoặc sản xuất (hình 56. ). l> = 

Ảnh sáng chiếu vào các vật sẻ làm chưng nóng Hình 56.1 

lên. Khi đó năng lượng ánh sáng đã bị biến thành _- Người làm muối đã sử dụng tác dụng gì 
nhiệt năng. Đó là tác dụng nhiệt của ánh sáng. của ảnh sáng mát trời ? 


2. Nghiên cứu tác dụng nhiệt của ánh sáng trên vật 
màu trắng và vật màu đen 


a) Thiết hị chính là tấm kim loại một mặt sơn 
trắng, một mät sơn đen. Tấm kim loại có một chỗ 
để đặt báu của nhiệt kế vào đó (hình 56.2). Lần 
lượt chiếu sáng mặt trắng, rồi mặt đen của tấm 
kim loại bằng một bóng đèn điện, đặt cách mặt 
tấm kim loại khoảng từ 5 đến 10cm. Theo dõi độ 
tăng nhiệt độ của tấm kim loại trong vòng 3 phút. 
Ghi kết quả vào bảng 1. 

Chí ý : - Không được làm thay đổi vị trí của tấm 
kim loại đối với bóng đèn. 

- Mỏi lần bắt đầu thí nghiệm phải làm nguội tâm 
kim loại đến nhiệt độ ban đầu. 


Hình 56.2 


%ÁAC 


b) Kết luận 


[#i* Hay so sánh độ tăng nhiệt độ của tấm kim 
loại trong hai trường hợp và rút ra kết luận về khả 
năng hấp thụ năng lượng ánh sáng của các vật 
màu đen và màu trắng. 

m Trong đời sống hàng ngày, các màn trắng, mài 
hồng... được gọi là các màu sáng. Các màu đen, 
màu tím... được gọi là các màu tối. Trong tác 
dụng nhiệt của ánh sáng thì các vật có màu tối hấp 
thụ năng lượng ánh sáng mạnh hơn các vật có 
màu sáng. 


II- TÁC DỤNG SINH HỌC CỦA ÁNH SÁNG 


m Ánh sáng có thể gây ra một số biến đổi nhât 
định ở các sinh vật. Đó là tác dụng sinh học của 
ánh sáng. Trong tác dụng này, nàng lượng ánh 
sáng đã biến thành các dạng năng lượng cắn thiết 
cho cơ thể sinh vật. 

Hãy nêu một ví dụ về tác dụng của ánh sáng đối 
Với Cây CỐI. 

Hãy nêu một ví dụ về tác dụng của ánh sáng 
đối với cơ thể người. 


II - TÁC DỤNG QUANG ĐIỆN CỦA 
ANH SANG 

1. Pin mặt trời 

m Ta đã thấy có một số dụng cụ chạy bằng pin mặt 
trời. Pin mặt trời là một nguồn điện có thể phát điện 
khi có ánh sáng chiếu vào nó (hình 56.3). 

Hãy kể ra một số dụng cụ chay bằng pin mát 
trời mà em biết, mô tả hình dạng bên ngoài của 
một pin mặt trời và cách làm cho nó hoạt động. 


Tình 56.3 
'Pìn mặt trời trên đảo Bạch Long Vĩ 


+Muốn cho pin phát điện phải có điều kiện gì ? 

+ Khi pin hoạt động, nó có nóng lên không ? Như vậy pin hoạt động được có phải do 
tác dụng nhiệt của ánh sáng hay không ? 

m 2. Tác dụng quang điện của ánh sáng 

Trong khoa học, người ta gọi pin mắt trời là pin quang điện. Đó là vì 2g pii có sự biến 
đổi trực tiếp của nàng lượng ánh sáng thành năng lượng điện. 

Tác dụng của ánh sáng lên pm quang điện gọi là tác dụng quang điện. 


IV - VẬN DỤNG 


Tương truyền rằng Ác-si-mét đã dùng gương đề đốt cháy các chiến thuyền của 
người La Mã đến xâm phạm thành Xi-ra-quy-xơ, quê hương của ông. Ac-si-mét đã sử 
dụng tác dụng gì của ánh sáng mặt trời ? 

Bõô, mẹ thường khuyên con cai thinh thoảng phải ra ngoài nắng để cho cơ thể được 
cứng cáp, khoẻ mạnh. Bố, mẹ định nói đến tác dụng gi của ảnh sáng mặt trời ? 


[8 Tại sao vẻ mùa đông nên mặc quần áo màu tối, còn về mùa hè nên mặc quần áo 
màu sáng ? 


s_ Ánh sáng có tác dụng nhiệt, tác dụng sinh học và tác dụng quang điện. Điều đó chứng tỏ 
ánh sáng có năng lượng. 


® Trong các tác dụng nói trên, năng lượng ánh sáng được biến đổi thành các dạng năng 
lượng khác. 


CÓ THỂ EM CHUA BIẾT 


1. Mỗi giây ánh sáng mặt trời tải đến 1mÊ trên bề mặt Trái Đất mội năng lượng 1 4001. Cho rằng mỗi 
ngày một mái nhà được Mặt Trời chiếu sáng 8 giờ ; vậy một mái nhà 20m2 mỗi ngày nhận duợc từ ánh 
sáng mặt trời một năng lượng không nhỏ : 

1400.3 600.6.20 =_ 604 800 000. 
Nhiệt lượng này đủ để dun sôi † 800 lít nước từ nhiệt độ 205C. 
2. Các vệ tinh nhân tạo và các con tàu vũ trụ đều sử dụng điện của pin mặt trời. Hai cánh dang rộng của 
vệ tỉnh có thể chúa đến vài trảm pin mật trời. 
3. Ngày nay người ta đã chế tạo thủ nghiệm dược nhiều loại ôtô (thậm chí cả máy bay) chạy bảng năng 
lượng của ánh sáng mặt trời. 


4. Tia hồng ngoại là loại ánh sáng không nhìn thấy được có tác dụng nhiệt rất mạnh. Tia tủ ngoại (hay 
tỉa cực tím) có tác dụng sinh học rất rõ rệt. 


+14AQ 


THỰC HÀNH : NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC 
VÀ ÁNH SÁNG KHÔNG ĐƠN SẮC BẰNG ĐĨA CD 


I- CHUẨN BỊ 


1. Dụng cụ (cho môi nhóm học sinh) 


- Một đèn có đây tóc đặt trong chao 
đen, cö thể che bàng những tâm lọc 
màu khác nhau. 


~ Mội bộ các tấm lọc màu đỏ, vàng, lục, lam. 
- Một địa CD. 


2. Về lí thuyết 

a) Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có một 
màu nhất định và không thẻ phân tích 
ánh sáng đó thành các ánh sáng có màu 
khác được. 

b) Ánh sáng không đơn sắc tuy củng có 
một màu nhất định, nhưng nó là sự pha 
trộn của nhiều ánh sáng màu ; do đó ta có 
thể phân tích ánh sáng không đơn sắc 
thành nhiều ánh sáng màu khác nhau. 

©) Có nhiều cách phân tích ánh sáng (dùng 
lãng kính, dùng đĩa CD...). Trong bài này, 
ta phân tích ánh sáng bằng đĩa CD. 

Chiếu ánh sáng cần phân tích vào mặt ghi 
của đĩa CD (nếu không có đĩa CD thì có 
thể dùng con tem hình tròn dán ở sau 
sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo 
dục). Quan sát ánh sáng phản xạ. Cân 
nghiêng đi nghiêng lại mặt đĩa đề thay đồi 
góc tới của chùm sáng trên mặt đĩa. Chú 
ý là chỉ cho ảnh sảng cần phân tích 
(không cho các ánh sáng khác) chiếu vào 
mát đĩa. 


- Nếu thấy ánh sáng phản xa chỉ có một 
màu nhất định thì ánh sáng chiếu đến đĩa 
€D là ánh sáng đơn sắc. 

- Nếu phát hiện ra trong ánh sáng phản xạ 
có những ánh sáng màu khác nhau thì ánh 
sáng chiếu đến đĩa CD là ánh sáng không. 
đơn sắc. 


3. Chuẩn bị sắn báo cáo thực hành theo 
mắẫu đã cho ở cuối bài 


II - NỘI DUNG THỰC HÀNH 


1. Lắp ráp thí nghiệm 


Lắn lượt chắn các tấm lọc màu trước đèn 
rối đưa đĩa CD vào chùm ánh sáng ló ra. 
Phải câm đĩa trong tay sao cho có thể 
thay đồi độ nghiêng của đĩa một cách dẻ 
dàng. Quan sát ánh sáng phản xạ đề có 
thể rút ra những nhận xét cản thiết. 

Thí nghiệm phải làm trong phòng tối hoặc 
trong một cái hộp to bằng bìa cứng 
(chẳng hạn thùng cactông đựng tivi). 


2. Phân tích kết quả 


Trong ánh sáng phản xạ có những màu 
nào ? Từ đó rút ra kết luận, ánh sáng 
chiếu đến đĩa CD là ánh sáng đơn sắc hay 
không đơn sắc. 


II- MẪU BÁO CÁO 


THỤC HÀNH : NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC VÀ ÁNH SÁNG KHÔNG ĐƠN SẮC 
BẰNG ĐĨA GD 


1. Trả lời câu hỏi 
a) Ánh sáng đơn sắc là gì ? 


2. Kết quả 


a) Màu của các ánh sáng được phân tích ra từ các ánh sáng màu tạo ra nhờ các tấm 
lọc màu khác nhau. 


Bảng 1 


Kết quả : 
quan | Các màu của ánh sáng |Ảnh sáng màu được tạo ra nhờ tấm 
được phân tích ra lọc là đơn sắc hay không đơn sắc 


b) Kết luận chung vẻ sự đơn sắc hay không đơn sắc của ánh sáng màu tạo ra nhờ các 
tấm lọc màu. 


| BÀI 58 _ | L7.) TỔNG KẾT CHƯƠNG lli: QUANG HỌC 


I- TỰ KIỂM TRA 


1: 


Chiếu một tia sáng từ không khí vào 
nước, chếch 309 so với mặt nước. 
a) Có hiện tượng gì xảy ra đối với tia 
sáng khi truyền qua mặt nước ? Hiện 
tượng đó gọi là hiện tượng gì ? 

b) Góc tới bằng bao nhiêu độ ? Góc 
khúc xa lớn hơn hay nhỏ hơn 60° ? 


. Nêu hai đặc điểm của thấu kính đề có 


thể nhận biết đó là thấu kính hội tụ. 
Chiếu vào thấu kính hội tụ một tia 
sáng song song với trục chính. Hãy 
vẽ tỉa sáng ló ra sau thấu kính. 

Hãy dựng ảnh của vật AB qua thấu 


kính hội tụ cho trên hình 58. 1. 
B 
A F lôi EF 
Hình 58.1 


Thấu kính có phần giữa mỏng hơn 
phần rìa là thấu kính gì ? 
. Nếu ảnh của tất cả các vật đặt trước 
một thấu kính đều là ảnh ảo thì thấu 
kính đó là thấu kính gì ? 


- Vật kính của máy ảnh là loại thấu kính 


gì ? Anh của vật cần chụp hiện lên ở 
đâu ? Ø máy ảnh thông thường thì 
ảnh nhỏ hơn hay lớn hơn vật ? Cùng 
chiều hay ngược chiều so với vật ? 
Xét về mát quang học, hai bộ phân 
quan trọng nhất của mắt là gì ? Hai bộ 
phân đó tương tự những bộ phận nào 
trong máy ảnh 2 

Giới hạn xa nhất và gần nhất trên 
khoảng nhìn rõ của mát mỗi người 
gọi là những điểm gi ? 


10. Nêu hai biểu hiện thường thấy của tật 
cận thị. Khác phục tật cận thị là làm 
cho mắt cận có thể nhìn rõ những vật 
ở gân hay ở xa mắt ? Kính cận là loại 
thấu kính gì ? 

11. Kính lúp là dụng cụ dùng đề làm gì ? 
Kính lúp là loại thấu kính gì ? Tiêu cự 
của kính lúp có đặc điểm gì ? 

12. Hãy nêu một ví dụ về nguồn phát ánh 
sáng trắng và hai ví dụ về cách tạo ra 
ánh sáng đỏ. 

13. Làm thê nào đề biết trong chùm sáng 
do một đèn ông phát ra có những ánh 
sáng màu nào ? 

. Làm thế nào để trộn hai ánh sáng có 
màu khác nhau ? Sau khi trộn, màu 
của ánh sáng thu được có phải là một 
trong hai màu ban đầu hay không ? 

15. Chiếu ánh sáng đỏ vào một tờ giấy 
trắng ta sẻ thấy tờ giấy có màu gì ? 
Nếu thay bằng tờ giấy xanh, ta sẻ 
thấy tờ giấy có màu gì ? 

16. Trong việc sản xuất muối, người ta 
lấy nước biển vào các ruộng muối rồi 
phơi nắng. Người ta đả sử dụng tác 
dụng gì của ánh sáng ? Tác dụng này 
gây ra hiện tượng gì ở nước biển ? 


II- VẬN DỤNG 

17. Bạn Lan chiếu một tia sáng đi từ không 
khí vào nước rồi đo góc tới và góc khúc 
xạ. Hay chỉ ra cặp số liệu nào có thể là 
kết quả mà Lan thu được. 
A. Góc tới băng 40930”; góc khúc xạ 
bằng 609. 
B. Góc tới bằng 60° ; góc khúc xạ 
bằng 40930”. 
€. Góc tới bằng 909; góc khúc xạ 
bằng 09. 
D. Góc tới bằng 09; góc khúc xạ 
bằng 909, 


*1E14 


18. Đặt một vật sáng có dạng chữ vuông. 


. Vật 


góc với trục chính của một thấu kinh 
hội tụ, song song với mặt thấu kính, 
cách thấu kinh 30em. Thấu kính có 
tiêu cự I5em. Ta sẻ thu được ảnh như 
thế nào ? 

A. Anh thật, cách thấu kính 60cm. 
B. Anh thật, cách thấu kính 30em. 
€. Anh ảo, cách thấu kính 60cm. 

D. Ảnh ảo, cách thấu kinh 30em. 

ính của loại máy ảnh trên hình 
472 có tiêu cự cỡ bao nhiêu xentimet 2 
Œ. 20em. 
D. 40cm. 


A. lem. 
B. 5cm. 


20. Bác Hoàng, bác Liên và bác Sơn đi thử 


21. 


mắt. Bác Hoàng nhìn rõ được các vật 
cách mắt từ 25cm trở ra ; bác Liên 
nhìn rõ được các vật cách mắt từ 
50em trở ra ; còn bác Sơn chỉ nhìn rõ 
được các vật cách mắt từ 50cm trở lại. 
Mắt bác nào bị cận, mắt bác nào là 
mắt lão và mắt bác nào bình thường ? 
A. Mặt bác Hoàng là mắt cận ; mắt 
bác Liên bình thường ; mắt bác Sơn 
là mắt lão. 


B. Mất bác Hoàng là mắt lão ; mắt 
bác Liên bình thường ; mắt bác Sơn là 
mắt cân. 

€. Mắt bác Hoàng bình thường ; mắt 
bác Liên là mắt cận ; mắt bác Sơn là 
mắt lão. 

D. Mắt bác Hoàng bình thường ; mắt 
bác Liên là mắt lao ; mắt bác Sơn là 
mắt cân. 

Hãy ghép mỗi thành phần a, b, c, d 
với một thành phản 1, 2, 3, 4 để 
thành câu có nội dung đúng. 

a) Chiếu ánh sáng trắng qua một tấm 
lọc màu đỏ ta sẻ được ánh sáng..... 
b) Vât màu xanh có khả năng tán xa 
mạnh ánh sáng..... 


24. Một người đứng ngắm 


- Vật kín 


€) Trộn ánh sáng màu vàng với ánh sáng. 
màu xanh đa trời ta se được ảnh sáng..... 
đ) Mọi ánh sáng đều có..... 

1. tác dụng nhiệt. 3. màu xanh. 
2. màu lục. 4. màu đỏ. 


- Một vật sáng AB có dạng mũi tên 


được đặt vuông góc với trục chính 
của một thấu kính phân kì, điểm A 
nằm trên trục chính, cách thấu kính 
20cm. Thấu kính có tiêu cự 20cm. 

a) Hãy vẽ ảnh của vật AB cho bởi 
thấu kính. 

b) Đó là ảnh thật hay ảnh ảo ? 

c) Anh cách thấu kính bao nhiêu 
Xentimet ? 

của một máy ảnh là một 
thấu kính hội tụ có tiêu cự 8em. Máy 
ảnh được hướng để chụp ảnh một vật 
cao 40cm, đặt cách máy 1,2m. 

a) Hãy dựng ảnh của vật trên màn 
hứng ảnh (không cần đúng tỉ lệ). 


b) Dựa vào hình vẽ để tính độ cao của 


ảnh trên màn hứng ảnh. 
một cái cửa 
cách xa 5m. Cửa cao 2m. Tính độ cao 
của ảnh cái cửa trên màng lưới của 
mắt. Coi thể thuy tinh như một thấu 
kính hội tụ, cách màng lưới 2cm. 


. 8) Nhin một ngọn đen đây tóc qua 


một kính lạc màu đỏ, 
sáng màu gì ? 


ta thấy ánh 


b) Nhìn ngọn đèn đó qua kính lọc màu 
lam, ta thấy ánh sáng màu gì ? 

c) Chập hai kính lọc nói trên với nhau và 
nhìn ngọn đèn, ta thấy ánh sáng màu đỏ 
sảm. Đó có phải là trộn ánh sáng đỏ với 
ánh sáng lam hay không ? T: 


26. Có một nhà trồng các chậu cây cảnh dưới 


một giàn hoa rậm rạp. Các cây cảnh bị 
cời cọc đi, rồi chết. Hiện tượng này cho 
thấy tầm quan trọng của tác đụng øì của 
ánh sáng mặt trời ? Tại sao ? 


VÀ CHUYỂN 

HOÁ 

' NĂNG 
. LƯỢNG 


an 


——¬\ 

== 

= 
_ 


— 
Lưu) 
~r 


Máy bay thử nghiệm chạy bằng pin mặt trời đang bay trên Thái Bình Dương 


Khi nào ta nói một vật có năng lượng ? 


Có nhũng dạng năng lượng nào ? 


Có thể biến đổi các dạng năng lượng có trong tự nhiên thành những dạng 
năng lượng cần thiết cho nhu cầu của con người không ? 


Sự biến đổi qua lại giữa các dạng năng lượng tuân theo định luật nào ? 


Làm thế nào để biến đổi nhũng dạng năng lượng có sẵn trong tụ nhiên 
thành điện năng ? 


+*E^ 


ầ NĂNG LƯỢNG VÀ 
BÀI 59 SỰ CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG 


Ta đã biết, năng lượng rất cân thiết cho cuộc sống của con người. Vấn đê năng lượng 
quan trọng đến mức tất cả các nước đêu phải coi việc cung cấp năng lượng cho sản xuất 
và tiêu dùng của nhân dân là việc quan trọng hàng đầu. Vậy có những dạng năng lượng 
nào, căn cứ vào đâu mà nhận biết được các dạng năng lượng đó 2 


I-NĂNG LƯỢNG 


Ở các lớp dưới, ta đã làm quen với khái niệm 
năng lương. Hãy chỉ ra trong trường hợp nào dưới 
đây, vật có cơ năng (năng lượng cơ học), nếu lấy 
mặt đất làm mốc. 

+ Tăng đá nằm trên mặt đất. 

+ Tảng đá được nâng lên khỏi mặt đất. 

+ Chiếc thuyền chạy trên mặt nước. 

Những trường hợp nào dưới đây là biểu hiện 
của nhiệt năng ? 

+ Làm cho vật nóng lên. 

+ Truyền được âm. 

+ Phản chiếu được ánh sảng. 

+ Làm cho vật chuyền động. 


Kết luận ï 

Ta nhân biết được một vật có cơ näng khi nó có 
khả năng thực hiên công, có nhiệt năng khi nó có 
thể làm nóng các vật khác. 


lI - CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ 
CHUYỂN HOÁ GIỮA CHÚNG 


Trên hình 59.1 ve các thiết bị trong đó thực 
hiện sự biến đổi năng lượng từ dạng ban đâu sang 
đạng cuối cùng cân dùng cho con người. Hãy chỉ 
ra năng lượng đã được chuyển hoá từ dạng nào 
sang dạng nào qua các bộ phận (1), (2) của mỗi 
thiết bị. Điền vào chỏ trống tẻn của đạng năng 
lượng xuất hiện ở bộ phân đó. 


4*EA 


› kui 
= Ù Đ) s —_ Mặt Trời 
/ MAY” 
› Ấm nước 


Hình S9.I 
Thiết bị A : (1).....(2)..... Thiết bị D: (1)....(2)..... 
ThiếtbịB¿ (0D::.2)::.‹ Thiết bị E: (1).....(2)..... 
Thiết bị C: (1).....2)..... 


#1. Trong các trường hợp ở hình 59.1 ta nhận biết được điện năng, hoá năng, 
quang năng khi chúng đã được chuyền hoá thành dạng năng lượng nào ? 


Dạng năng lượng cuối cùn; 
Dạng năng lượng ban đầu s . An nhậu bit đing2 8 


=——— 


Quang năng 
Điện năng 


Kết luận 2 


Con người có thể nhận biết được các dạng năng lượng như hoá năng, quang năng, 
điện năng khi chúng được biến đổi thành cơ năng hoặc nhiệt năng. Nói chung, mọi 
quá trình biến đổi trong tự nhiên đều có kèm theo sự biến đổi năng lượng từ dạng 
này sang dạng khác. 


KỈ SỈ sÍ 


III- VẬN DỤNG 


Ngâm một dây điện trở vào một bình cách 
nhiệt đựng 2 lít nước. Cho dòng điện chạy qua dây 
này trong một thời gian, nhiệt độ nước trong bình 
tảng từ 20°C lên 80°C. Tỉnh phần điện năng mà 
dòng điện đã truyền cho nước. Cho nhiệt dung 
riêng của nước là 4 2001/kg.K. 


Ta nhận biết được một vật có nắng lượng khi vật đó có khả năng thực hiện công (cơ năng) 
hay làm nóng các vật kháo (nhiệt năng). 


Ta nhận biết được hoá năng, điện năng, quang năng khi chúng chuyển hoá thành cơ năng 


hay nhiệt năng. 


Nói chung, mọi quá trình biến đổi đều kèm theo sự chuyển hoá năng lượng từ dạng này 
sang dạng khá. 


CÓ THỂ EM CHUA BIẾT 


Năng lượng hạt nhân rất lớn, khi toàn bộ các hạt nhân của 1kg urani 235 bị phá vỡ sẽ cho một 
năng lượng tương đương với 2 700 tấn than đá bị đốt cháy hoàn toàn. 


| BÀI 60 _ | [INÐ ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG 


Từ hàng nghìn năm trước đây, con người đã mơ ước và tốn nhiễu công sức để tìm cách 
chế tạo ra một thiết bị máy móc có thể làm việc, giúp con người thực hiện công mà không 
phải cung cấp cho nó một năng lượng nào cả. Những máy móc này gọi là động cơ vinh 
củu, có thể làm việc liên tục không bao giờ ngừng. Chúng ta hãy xét kĩ xem vì sao ưóc 
mơ đó không thể thực hiện được. 


I-SỰƯ CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG TRONG 
CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ, NHIỆT, ĐIỆN 


I. Biến đổi thế năng thành động năng và ngược lại. 
Hao hụt cơ năng 

a) Thí nghiệm 

Bố trí thí nghiệm như ở hình 60.1. 

“Thả cho viên bi sắt lăn xuống từ điểm A có độ cao. 
hị. Quan sát chuyển động của bi, đánh dấu vị trí 
của bi khi lên đến điểm B có độ cao lớn nhất hạ ở 
bên phải. Hình 60.1 
Kếẩf Hay chỉ rõ thế năng và động năng của viên bị 

đã biến đổi như thế nào khi viên bi chuyền động 

từ A đến C rồi từ C đến B, 

So sánh thế năng ban đầu mà ta cung cấp cho 

viên bi ở vị trí A và thế năng mà bi có ở điềm B. 

Thiết bị thi nghiệm trên có thể làm cho viên bi 

có thêm nhiều năng lượng hơn thế năng mà ta 

cung cấp cho nó lúc ban đầu không ? Trong quả 

trình viên bi chuyền đông, ngoài cơ năng ra còn có 

dang năng lượng mới nào xuất hiện không ? 

m Những phép đo chính xác cho biết phản cơ năng bị hao hụt đi đúng bằng phần nhiệt 
năng mới xuất hiện. Hiệu suất của thiết bị luôn luôn nhỏ hơn 1. Người ta thừa nhận 
rằng cơ năng hao hụt đi đã chuyển hoá thành nhiệt năng. 


b) Kết luận I 


Trong các hiện tượng tự nhiên, thường có sự biến đồi giữa thế năng và động năng, 
cơ năng luôn luôn giảm. Phần cơ năng hao hụt đi đả chuyên hoá thành nhiệt năng. 


ø Nếu cơ năng của vật tăng thêm so với ban đầu thì phản tăng thêm là do dạng năng 
lượng khác chuyền hoá thành. 


+E7 


2. Biển đổi cơ năng thành điện năng 
và ngược lại, Hao hụt cơ năng 


Bố trí thí nghiệm như hình 60.2. Máy phái điện Động cơ điện 
Quan sát hiện tượng xảy ra với máy =-——¬ 
phát điện, động cơ điện và quả năng 


B khi ta thả cho quả nặng A chuyển 
đông từ trên xuống dưới. 

Hãy chỉ ra trong thí nghiêm 
này, năng lượng đã được biến đổi 
từ dạng nào sang đang nào qua 
mỗi bộ phân. 

So sánh thế năng ban đầu 
cung cấp cho quả nặng A và thể 
năng mà quả năng B thu được khi 
lên đến vị trí cao nhất. Vì sao có sự 
hao hụt thế năng này ? 

Kết luận 2 

Trong động cơ điện, phân lớn điện năng chuyền hoá thành cơ năng. Trong các máy phát 
điện, phán lớn cơ năng chuyền hoá thành điện năng. Phản năng lượng hữu ích thu được 
cuối cùng bao giờ cũng nhỏ hơn phản năng lượng ban đầu cung cấp cho máy. Phản năng 
lượng hao hụt đi đã biến đổi thành dạng năng lượng khác. 


Hình 60.2 


li - ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG 

Khảo sát rất nhiều quá trình biến đồi năng lượng khác trong tự nhiên, các nhà bác học 
phát biều thành định luật bảo toàn năng lượng : 

Năng lượng không tự sinh ra hoặc tự mất đi mà chỉ chuyển hoá từ dạng này sang dạng 
khúc, hoặc truyền từ vật này sang vật khác. 


III- VẬN DỰNG 
Hàảy giải thích vì sao không thề chê tạo được động cơ vinh cứu. 


[#4 Trên hình 60.3 vẻ một bếp dun củi cải tiến. Hãy giải thích vì sao dùng loại bếp 
này lại tiết kiệm được củi đun hơn là dùng kiểng ba chân ở hình 60.4. 


"g._. 
: cách nhiệt 


-“ 
Không khí 
Hình 60.3 Hình 60.4 


® Định luật bảo toàn năng lượng : Năng lượng không tự sinh ra hoặo tụ mất đi mà chỉ chuyển 


hoá từ dạng này sang dạng kháo, hoặc truyền tÙ vật này sang vật khác. 


CÓ THỂ EM CHUA BIẾT 


1. Định luật bảo toàn năng lượng là một trong những định luật tổng quát nhất của tự nhiên, dúng cho mọi 
quá trình biến đổi, mọi lĩnh vực. Hiện nay, bất kì một phát minh khoa học mới nào trái với định luật này 
đều là không đúng. 


2. Thiên nhiên vô cùng rộng lớn và năng lượng có thể truyền đi rất xa bằng nhiều hình thức mà nhiều khi 
bằng giác quan ta không nhận biết được. Trong nhũng biến đổi xảy ra trên mặt đất, định luật bảo toàn 
nảng lượng chỉ được nghiệm đúng khi những biến đổi đó xảy ra trong hệ cô lập, nghĩa là hệ gồm nhũng 
vật chỉ tương tác với nhau trong hệ mà không tương tác với các vật ở ngoài hệ. Nhiều khi ta thấy năng 
lượng hình như bị hao hụt di, đó là do hệ mà ta đang xét không phải là hệ oô lập. 


+rn 


ầ SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG - NHIỆT ĐIỆN 
BÀI 61 VÀ THUỶ ĐIỆN 


Ngày nay, điện năng được sử dụng rộng rãi và thuận tiện trong các hoạt động của con 
người. Nhưng nguồn điện năng lại không có sẵn trong tự nhiên như các nguồn năng 
lượng khác (than đá, dầu khí...). Vậy làm thế nào đề biến đổi những dạng năng lượng khác 
thành điện năng 2 


I- VAI TRÒ CỦA ĐIỆN NĂNG TRONG ĐỜI 
SỐNG VÀ SẢN XUẤT 


Hãy nhớ lại xem điện có thể được sử dụng vào 
những việc gì trong đời sống và sản xuất. 

Hãy nêu những dụng cụ hay thiết bị trong đó 
điện năng đã được chuyển hoá thành cơ năng, 
nhiệt năng, quang năng, hoá năng. 

Việc truyền tải điện năng từ nhà máy điện đến 
nơi tiêu dùng được thực hiện như thế nào ? Việc 
truyền tải đó có øì thuận lợi hơn việc vận chuyển 
than đá, đầu lửa, khí đốt ? 


II - NHIỆT ĐIỆN 


Trên hình 61.1 
vẽ sơ đồ các bộ 
phân chính của một 
nhà máy nhiệt điện. 
Hãy cho biết năng 
lượng đã được 
chuyền hoá từ đạng 
nào sang dạng nào 
từ lò đốt than qua 
nồi hơi, trong tuabin 
và trong máy phát 
điện. 


Ì Tuabln Máy phát 


Hình 6 1.1 


Kết luận 1 


Trong nhà máy nhiệt điện, nhiệt năng được biến 
thành cơ nảng, rồi thành điện nảng. 


III- THUỶ ĐIỆN 


“Trên hình 61.2 vẽ các bộ phân 
chính của một nhà máy thuỷ điên. 
Hãy cho biết năng lượng của nước = 
trong hồ chứa đã được biến đổi từ ydeadea 
dang nào sang dạng nào qua các máy biến thị 
bộ phân : ống đản nước, tuabin, Máy ƒP 
máy phát điện. phát điện =Š 
Hãy giải thích vì sao về mùa - „M5, 
khô ít mưa, công suất của nhà ƒ 
máy thuỷ điện lại giảm ủi. 


Hồ chứa nước 


Ống dẫn nước Nền đập 


Kết luận 2 
Trong nhà máy thuỷ điện, thế 
năng của nước trong hồ chứa đã 


được chuyển hoá thành động 
năng, rồi thành điện năng. 


Hình 61.2 


IV - VẬN DỤNG 


“Thế năng của một vật có trọng lượng P được nâng lên độ cao h bằng công mà vật 
đó sinh ra khi rơi xuống đến đất : A =Ph. Một lớp nước dày Im trên mặt một hồ chứa 
nước có diện tích Ikm2 và độ cao 200m so với cửa vào tuabin của nhà máy thuy điện 
có thể cung cấp một năng lượng điện là bao nhiêu ? 


& Trong nhà máy nhiệt điện, năng lượng của nhiên liệu bị đốt cháy được chuyển hoá thành điện năng. 


& _ Trong nhà máy thuỷ điện, thể năng của nước trong hồ chúa được chuyển hoá thành điện năng. 


CÓ THỂ EM CHUA BIẾT 


1. Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình có tám tổ máy, mỗi tổ máy có công suất 240MW, tổng cộng là 1 920MW. 
2. Nhà máy nhiệt điện Phả Lại II có hai tổ máy, mỗi tổ máy có công suất 300MW, tổng cộng là 600MW. 
3. Hiện nay trên thị trường có bán những máy phát thuỷ điện nhỏ có thể chạy bằng dòng nước ở các suối 
trên vùng núi, chỉ cần làm một đường dẫn nuớc từ suối vào tuabin của máy phát điện có độ chênh lệch 
giữa hai mực nước từ 1m trở lên là được. 


+14 


HN 62 ĐIỆN GIÓ - ĐIỆN MẶT TRỜI - ĐIỆN HẠT NHÂN 


Ta đã biết trong tự nhiên có nhiều nguồn năng lượng rất lớn như năng lượng gió, năng 
lượng mặt trời, năng lượng hạt nhân, nhưng liệu có cách nào để có thể chuyền hoá chúng 
thành điện năng cho đễ sử dụng không 2 


I- MÁY PHÁT ĐIỆN GIÓ 


Hãy nhớ lại những hiện tượng 
chứng tỏ gió trong tự nhiên có 
năng lượng và chỉ rõ đó là dạng 
năng lượng nào. 

Trên hình 62.1 vẽ các bộ phận 
chính của một máy phát điện 
chạy bằng gió. 

Hãy chỉ ra năng lượng của 
gió đã được biến đồi lần lượt qua 
các bộ phận của máy như thể nào 
đề cuối cùng thành điện năng. Hình 62.1 


Tấm pin mặt trời 
II -PIN MẶT TRỜI 


m Pin mät trời là những tấm phảng làm bằng chất 
silic. Nếu chiếu ánh sáng mắt trời vào tấm đó thì 
năng lượng của ánh sáng mặt trời sẽ trực tiếp 
chuyển hoá thành điện năng. 

Trên mái nhà ở hình 62.2 là các tấm pin mặt trời 
cung cấp điện cho một gia đình. 


ø Những pin mắt trời nhỏ được đát trong các đồng 
hồ đeo tay hay máy tính bỏ túi, cứ chiếu ánh sáng 
vào đó là các máy này hoạt động. 

Những pin mặt trời lớn thường có kèm theo một 
acquy. Ban ngày pin mặt trời nạp điện cho acquy. 
để ban đêm sử dụng. 


Hình 622 


+ˆ2 


Ánh sáng mặt trời mang đến cho mỗi mét 
vuông mặt đất một công suất 1,4kW. Hiệu suất của 
pin mặt trời là 10%, hãy tính xem cần phải làm các 
tấm pin mặt trời có diện tích tổng cộng là bao nhiêu 
để cung cấp điện cho một trường học sử dụng 
20 bóng đèn 100W và 10 quạt điện 75W. 


m III-NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN 


Trên hình 62.3 là sơ đồ 

một nhà máy điên hai Là phản ứng 
nhân (mà ta quen gọi là 
nhà máy điên nguyên 
từ). Trong nhà máy œ 
một lò phản ứng, ở đó 
nắng lượng hat nhân 
được biến đồi trực tiếp 
thành nhiệt năng làm 
nóng một chất lóng lên 
đến 315°C. Chất lỏng 
này lại được dùng để 
đun sôi nước trong nỏi Tườngbắovệ Chất lỏng 
hơi. Hơi nước sôi dùng. 

để chạy tuabin của 

máy phát điện. 

Nhà máy điện hạt nhân có thể cho công suất rất 
lớn và tốn ít nhiên liệu, nhưng nhà máy cần có 
thiết bị bảo vệ rất cần thận để ngăn các tia phóng 
xạ có thể gây nguy hiểm chết người. 


IV - SỬ DỤNG TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG 


Ngày nay, người ta đã có nhiều cách để sản xuất 
điện năng. Muôn sử dụng điện năng ta lại phải 
chuyền hoa nö thành các đạng năng lượng cần dùng 
khác để đốt nóng, để chay máy, để thấp sáng... 

Người ta đã dùng những thiết bị nào để 


chuyền hoá điện năng thành nhiệt năng, cơ năng, 
quang năng dùng trong đời sống và sản xuất ? 


Tuabin 


Máy phát 
điện 


tình 62.3 


+ˆ2 


m Năng lượng điện có đặc điểm là khi đã sản xuất ra thì phải sử dụng hết, không thể 
dự trữ được (trừ trường hợp dự trữ nhỏ trong các acquy). Các máy phát điện lớn đã 
mở máy là phải chạy đều, không thể khi cần nhiều thì cho chạy nhanh, khi cần ít thì 
cho chạy chậm. Bởi vậy cân phải tiết kiệm, sử dụng điện hạn chế trong các giờ cao 
điểm như buổi chiều tối và khuyến khích sử dụng điện vào đêm khuya. 

Trong một số máy móc, đụng cụ, năng lượng ban đầu được biến đổi sau một chuỗi 
quá trình để thành năng lượng cần dùng. Ví dụ, trong bóng đèn dây tóc, điện năng 
được biến đổi thành nhiệt nảng rồi nhiệt nảng thành quang năng. 


Xem bảng 1 và cho biết dùng động cơ điện và máy phát điện để thực hiện việc 
chuyển hoá năng lượng có lợi gì so với các máy khác. 


Bảng 1 : Hiệu suất các máy làm biến đổi năng lượng, 


Cơ nản, 
: 


Đèn dây tóc Quang năng 7% 
Điện năng - 
Đèn ống Quang năng 15% 


Bếp điện Nhiệt năng. 90% 


® Máy phát điện gió và pin mặt trời gọn nhẹ có thể cung cấp năng lượng điện cho những 
vùng nú đảo xa xôi 


w Nhà máy điện hạt nhân biến đổi năng lượng hạt nhân thành năng lượng điện, có thể cho 
ông suất rất lớn nhưng phải eó thiết bị bảo vệ rất cẩn thận để ngăn các tia phóng xạ có 
thể gây nguy hiểm chết người. 


CÓ THỂ EM CHUA BIẾT 


Năng lượng hạt nhân có trữ lượng rất lớn, có thể thay thế cho năng lượng của than đá, dầu mỏ, khí đốt 
dần dân bị cạn kiệt. Mặt khác, năng lượng hạt nhân dùng trong vũ khí hạt nhân có tác dụng huỷ diệt rất 
lớn. Hai quả bom nguyên tử do Mĩ ném xuống hai thành phố Hi-rô-si-ma và Na-ga-xa-ki của Nhật Bản đã 
sát hại trên 300 000 người. Ngày nay, toàn thế giới đang phải đấu tranh đòi huỷ bỏ các vũ khí hạt nhân. 
48A 


BẢNG KÍ HIỆU SƠ ĐỒ DỪNG TRONG MẠCH ĐIỆN 


Hai đầu đoạn mạch 
có đặt hiệu điện thế 
không đổi 


Hai dây dẫn dược nối Hai đầu đoạn mạch 
với nhau có đặt hiệu điện thế 
xoay chiều 


Biến trở 


Ampe kế Dòng điện chạy qua 
đoạn dây dẫn thẳng 
được đặt vuông góc 
với mặt phẳng trang 

. giấy và có chiều từ 
Vôn kế ngoài vào trong. 

Dòng điện chạy qua 

đoạn dây dẫn thắng 

Điện trở được đặt vuông góc 

với mặt phẳng trang 

giấy và có chiều từ 


trong ra ngoài. 


Nguồn điện 
không đổi Máy phát điện 
xoay chiều 


Nguồn điện 


xoay chiều Máy biến thế 


+*f£E 


MỤC LỤC 


Chương I 


Bài I 
Bài 2 
Bài 3 
Bài 4 
Bài 5 
Bài ó 
Bài 7 
Bài 8 
Bài 9 
Bài IO 
Bài IÍ 
Bài I2 
Bài l5 
Bài I4 
Bài I5 
Bài ló 
Bài [7 
Bài I8 
Bài I2 
Bài 20 


Chương II 


166 


Bài 2I 
Bài 22 
Bài 25 
Bài 24 
Bài 25 
Bài 2á 
Bài 27 
Bài 28 
Bài 2? 
Bài 4O 
Bài 4l 
Bài 52 
Bài 35 
Bài 54 
Bài 45 
Bài 5ó 
Bài 37 
Bài 38 
Bài 39 


Sư phụ thuộc của cường độ dòng điện 
vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dân... 
Điện trở của dây dân - Định luật Ôm 
Thực hành : Xác định điện trở của một dây dân bằng ampe kế và vôn kế... 
Đoan mạch nõi tiếp... 
Đoạn mạch song song. 
Bài tập vận dụng định luật Ôm... 

Sự phụ thuộc của điện trở vào chiếu dài dây dẫn... 
Sư phụ thuộc của điện trở vào tiết điện dây dân... 
Sư phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm đây dân. 
Biến trở - Điện trở dùng trong ki thuật 
Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dân 
Công suất điện 
Điện năng - Công của dòng điện 
Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng... 
Thực hành : Xác định công suất của các dụng cụ điện 
Định luật Jun — Len-xơ_. 
Bài tập vận dụng định luật Jun — Len-xơ 
Thực hành : Kiểm nghiệm mối quan hệ Q ~ 
Sử dung an toan và tiết kiêm điện 
Tổng kết chương I : Điện học 


ĐIỆN TÚI HỌC: c 6666 366422126461 643 Dy5.064,e sua 
Nam châm vinh cứu 
Tác dụng từ của dòng điện - Từ triĐHBt. 
Từ phổ - Đường sức từ 
Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua. 
Sự nhiễm từ của sắt, thép - Nam châm điện 
Ứng dụng của nam châm 
Lire điện từ . _ 

Động cơ điện một chiếu. 
“Thực hành : Chế tạo nam châm vinh cửu, nghiệm lại từ thh eí của 6h dâyc có ódòng điện ...79 
Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái. 
Hiện tương cảm ứng điện từ 
Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng... 
Dòng điện xoay chiều ....... 
Máy phát điện xoay chiều... 
Các tác dụng của dòng điện xoay chiếu - Đo cường đô và hiệu điện thể xoay chiếu 
Truyền tải điện năng đi xa. 
Máy biến thế..... 
Thực hành : Vận hành máy phát điện và máy biến thế 
'Tổng kết chương II : Điện từ học 


trong định luật Jun - Len-xơ . 


Chương III 
Bài 40 
Bài 4l 
Bài 42 
Bài 4ã 
Bài 44 
Bài 45 
Bài 4ó 
Bài 47 
Bài 48 
Bài 49 
Bài 50 
Bài 5Ị 
Bài 52 
Bài 55 
Bài 54 
Bài 55 
Bài 5ó 
Bài 57 
Bài 58 


QUANG HỌC. 


Hiện tượng khúc xạ ánh sáng... 
Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ 
“TRẤN KTHHrHỘI(ŸU, vyi2⁄/.VSb, Sun 4 46 án: 
Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ 
'Thâu kính phân ki... 
Ảnh của một vật tao bởi thấu kini phản ki 
Thực hành : Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ... 
Sự tạo ảnh trong máy ảnh 


Bài tập quang hình học... 
Ảnh sáng trắng và ánh sáng màu 
Sư phân tích ảnh sáng trắng... 
Sư trỏn các ánh sáng mau 
Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh 
Các tìc:dụng:của:ánh:sắng.................--.....: 2225-02 v2 

“Thực hành : Nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc bằng địa CD 
Tổng kết chương [HH : Quang học 


Chương IV SỰ BẢO TOÀN VÀ CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG................I53 


Bài 59 Năng lượng và sự chuyền hoá năng lượng. 

Bài O __ Định luật bảo toàn năng lượng 

Bài ál Sản xuất điện năng - Nhiệt điện và thuỷ điện... 

Bài 2 Điện gió - Điện mặt trời - Điện hạt nhân 

Bảng kí hiệu sơ đồ dùng trong mạch điện ....................................... lé5 
Mục lục. 


+*ˆA7 


Chịu trách nhiệm xuất bản > Chủ tịch Hội đồng Thành viên NGUYỄN ĐỨC THÁI 
Tổng Giám đốc HOÀNG LÊ BÁCH 
Chịu trách nhiệm nội dung : Tổng biên tập PHAN XUÂN THÀNH 
Biên tập lần đâu :` PHẠM THỊ NGỌC THÁNG- NGUYÊN VĂN THUẬN 
Biên tập tái bản :` ĐỖ THỊ BÍCH LIÊN 
Trình bày và mình hoạ : TẠ THANH TÙNG 
Sửa bản in : ĐỎ THỊ BÍCH LIÊN 
Chế bản :` CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 


VẬT LÍ 9 
Mã số : 2H905T8 
In bản,(QÐ )khổ 17x 24cm. 


Cơ sở i địa chỉ..... 

Số ĐKXB : 02 - 2018/CXBIPH/350 - 932/GD. 

Số OĐXB:_/QĐ- GD - HN ngày .... tháng ... năm 201 
In xong và nộp lưu chiểu tháng ... năm 201 

Mã số ISBN : 978- 604 - 0 - 00118- 4 


168 


HUÂN CHƯỢNG HỒ CHÍ MINH 


SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9 
1. Ngữ văn 9 (tập một, tập hai) 10. Công nghệ 9 
2. Lịch sử 9 - Nấu ăn 
3. Địa lí 9 NT. 
4. Giáo đục công dân 9 “Tấp đặt mạng điện trong nhà 
5. Âm nhạc và Mi thuật 9 - Sửa chữa xe đạp 
6. Toán 9 (tập một, tập hai) 11. Tiếng nước ngoài : 
7. Vật lí 9 kh HE: 
: - ll©ng len 
8. Hoá học 3 - Tiếng Pháp 9 
9. Sinh học 9 - Tiếng Trung Quốc 9 
- Tiếng Nhật 9 
mã vạch 


